Leo Babauta 


ecc@blader 


Tác Giả 


Mục lục 


Lời Nói Đâu 


Chương 1: 
Chương 2: 
Chương 3: 
Chương 4: 
Chương 5: 
Chương 6: 
Chương 7: 
Chương 8: 
Chương 9: 


Chương 10: 


Chương 11 


Chương 12: 
Chương 13: 
Chương 14: 
Chương 15: 
Chương 16: 
Chương 17: 
Chương 18: 
Chương 19: 
Chương 20: 
Chương 21: 


Vì Sao Nên Buông Bỏ? 

Đối Mặt Với Sự Chan Chir 

Đối Mặt Với Nỗi Sợ 

Đối Mặt Với Những Người Kì Cục 

Đối Mặt Với Sự Xao Nhãng 

Đối Mặt Với Thói Quen 

Đối Mặt Với Khát Khao Sở Hữu 

Đối Mặt Với Sự Phản Đối Từ Người Khác 
Đối Mặt Với Sự Thay Doi 

Đối Mặt Với Sự Mat Mat 

: Phát Triển Kĩ Năng Buông Bỏ 

Kỹ Năng Thứ Nhất - Nhận Biết Dau Hiệu 

Kĩ Năng Thứ Hai - Nhận Biết Viễn Cảnh Lý Tưởng 
Kĩ Năng Thứ Ba - Nhận Biết Tác Hại 

Kĩ Năng Thứ Tư - Buông Bỏ Băng Tình Yêu 
Ki Nang Thứ Năm - Nhận Thức Thực Tại 
Luyện Tập Các Kĩ Năng 

Sau Khi Buông Bỏ 

Những Nhằm Lẫn Về Buông Bỏ 

Những Ví Dụ Về Buông Bỏ 


Con Đường Phía Trước 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Tác Giả 
KĨ NANG BUÔNG BO 


Dich từ quyên: The One SkillHow Mastering the Art of Letting Go Will 
Change Your Life 


Tac gia: Leo BabautaDich gia: Nguyén Hao Nhién 
Sách này thuộc Tủ sách ECOBLADER - ecoblader.com 


"Quyền sách này được viết tặng cho những độc giả tuyệt vời, những 
người đã ủng hộ và hỗ trợ tôi không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. 
Không lời nào có thé thé hiện được lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với các 
bạn.Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều! " 


- Leo Babauta - 
Về tác giả 


Leo Babauta là người sáng lập Zen Habits, một blog vêlối sống đơn giản 
hóa, phát triển thói quen và nâng cao sức mạnh tinh thân. Anh sống ở San 
Francisco cùng vợ và 6 đứa nhóc. Leo bắt đầu cuộc hành trình thay đối đời 
mình vao năm 2005, bỏ thuốc lá và tập chạy bộ. Trong suốt những năm sau, 
anh đã tham gia chạy marathon, giảm hơn 13kg (sau này là 32kg), bắt đầu ăn 
chay (sau nay chuyền dan từ vegetarian sang vegan), giảm và trả hết nợ, bắt 
đầu dậy sớm, it chan chìr, va xử lí hoàn toàn mọi thứ bừa bôn về vật chat và 
tinh thần.Anh bat đầu viết Zen Habits dé chia sẻ những gi mình đã hoc được 
trong quá trình thay đối các thói quen. Ngày nay, anh giúp mọi người thay 
đổi cuộc sống thông qua các quyên sách và chương trình thay đồi thói quen 
Sea Change. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Lời Nói Đầu 


Quyền sách Kĩ Năng Buông Bỏ mà các bạn đang đọc được ecoblader dịch 
từ bản tiếng Anh The One Skill - How Mastering the Art of Letting Go Will 
Change Your Life của Leo Babauta. Tac gia cho phép mọi người chia sẻ 
quyên sách nay miễn phí, với mong muốn những bai học trong sách có thé 
giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 


Leo Babauta thường lặp đi lặp lại nhiều ý trong quyên sách mình bởi hai 
li do. Thứ nhất, những nội dung trong sách rất đơn giản, nhưng chỉ có thé 
hiểu bằng cách tự cảm nhận. Thé nên, Leo Babauta luôn lặp lại các ý tưởng 
dé từng ý có thé thâm dan dan trong quá trình đọc. Thứ hai, nếu bạn thực 
hành cùng lúc với việc đọc sách (chứ không đợi đến kết thúc mới bắt đầu 
nghĩ xem nên làm theo hay không), bạn sé thay quan điểm mình dân thay đổi 
mỗi lần nhìn lại những ý tưởng, những ví dụ cũ đã nói đến ở những chương 
trước. 


Kĩ Năng Buông Bỏ có thé được đọc xong chỉ trong một tiếng đồng hò, 
nhưng để tối ưu hóa lợi ích, dịch giả khuyên nghị độc giả nên đọc một vài 
chương, sau đó nghiền ngẫm làm theo, dé rồi hôm sau lại đọc các chương 
nay và thêm một số chương khác nữa. Có thé bạn sẽ mat cả tháng dé đọc 
xong quyên sách hon 100 trang, nhưng chính 1 tháng đó lạilà 1 tháng giúp 
bạn thay đối đời minh gần như toàn diện. 


Ngoài ra, các bạn có thé download miễn phí một quyénsach khác của Leo 
Babauta: Biết Hài Lòng, dịch từ bản tiếngAnh Little Book of Contentment. 
Các bạn có thé đọc cả hai, hoặc chi đọc một vài chương cũng được, bởi van 
dé không phải là nội dung, mà là thâu hiểu tinh thần sống. Chúc các ban có 
thé bình tâm hon trong mọi chuyện vathay được vẻ đẹp của cuộc sóng xung 
quanh mình! 


ecoblader 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 1: Vì Sao Nên Buông Bo? 
Không thé buông bỏ là nguồn gốc của moi van dé. 


Tôi bắt gặp ý tưởng này trong một quyên sách vê Thiên vài năm trước, và 
tôi vô cùng bât ngờ vì sự đơn giản của ý tưởng ây 


Có thật là như thế không? 


Hãy tưởng tượng một con chim đang bay. Con chim hoàn toàn sống trong 
thực tại ấy, hoàn toàn tập trung bay lượn và dùng đôi mắt tinh tường của 
mình tìm kiếm thức ăn. 


Nó không hề nghĩ: "Tại sao trên cao lạnh thế này? Mấy con chim khác sẽ 
nghĩ gì về mình? Chút nữa mình sẽ làm gì khi gặp may con chim khác? 
Minh có phải là kẻ thành công trong nghiệp xây tô không? Tại sao ngực 
mình không bự như may con khác? Tai sao minh không dậy sớm được như 
mây đứa kia?" 


Vân vân và vân vân. 


Dĩ nhiên là não con người lớn hon chim, nên ta mới có khả năng giải 
quyết vân đê, làm thơ và xây những tòa nhà chọc trời. Ta có nhiêu khả năng 
và việc dé nghĩ hơn là một con chim đơn giản chỉ bay trong gió. 


Tuy nhiên, cũng vi thé, ta lại bắt đầu gặp van dé. Vấn dé ở đây không 
phải là nghèo đói, bệnh tật, mà là suy nghĩ quá nhiều, từ đó con người bắt 
đầu khó ở, bực bội, buồn chán và tức giận với những gi đã và sẽ xảy ra VỚI 
minh. 

Nhận ra được van dé, tôi bat đầu thực hành ý tưởng Thiền này trong 


những năm qua, và kêt quả cực kì tuyệt vời: Tôi giảm stress, ít chân chừ hơn, 
nâng cao chât lượng các môi quan hệ, tăng cường khả năng đôi diện với thay 


đôi, học 


được cách thay đôi thói quen, và chú tâm hoàn toàn vào thực tại cuộc 
sông của minh. 


Kĩ năng buông bỏ là một kĩ năng cực kì quan trọng. Và ngạc nhiên thay, 
nhiều người lại có xu hướng phản đối ý tưởng này. 


Hãy xem một sô ví dụ (tôi sẽ nói rõ hơn ở những chương sau): 


- Stress: Ta thường muốn mọi việc điễn ra theo ý mình, và khi thực tại 
không được như ý, ta bat đầu stress. Nếu ta có thé buông bỏ hình anh lí 
tưởng ay dé chap nhận va trân trọng thực tai, ta có thê giảm stress rất hiệu 
quả. 


-Sự chan chừ: Ta chan chừ vi sợ thất bai, sợ làm việc khó, sợ sự rối loạn 
và khó chịu. Nhưng nếu ta có thé buông bỏ tham vọng về sự dé dàng, sự 
thành công, sự dễ chịu... trong ý nghĩ, và chấp nhận răng cuộc đời ta sẽ có 
nhiều trải nghiệm khác hơn, ta sẽ có thể dẫn thân làm mọi thứ mà không suy 
nghĩ nhiều nữa. 


-Thói quen va sự mat tập trung: Nhiều người không thé thay đổi thói quen 
hay thường mất tập trung cũng vi lí do tương tự như trên. 


-Sự khó chịu với người khác: Ta bực minh với người khác vì họ không cư 
xử theo ý ta. Từ đó, quan hệ giữa ta với họ bắt đầu xấu đi khi ta trút giận lên 
họ. Thay vì đó, ta có thê thôi không khăng khăng họ phải hành động theo ý 
mình, chấp nhận con người họ, thế thôi. Như thế, mối quan hệ giữa ta và họ 
sẽ tốt hơn. Tôi đã áp dụng thành công với cha tôi, vợ tôi va các con. 


-Sự mat mát: Khi một người bạn yêu thương mất đi, hay khi ta mất việc, 
hay khi ta bệnh nặng, ta thường rất đau. Vì đây là chuyện không thể tránh 
được (và ta nên chấp nhận sự đau thương, mất mát nảy), nên nếu có thê 
buông bỏ, ta sẽ 


đôi mặt với sự mât mát tôt hơn. 


-Ham muôn hiện diện: Rât nhiêu người muôn hiện diện 


omoi nơi dé không bỏ qua bất kì sự kiện nào, bởi theo họ, chỉ có như vậy 
họ mới tận hưởng cuộc sống hoàn toàn được. Thế nhưng, cứ tưởng tượng 
bạn đang có một dia đồ ăn hấp dẫn trước mặt, và vẫn vừa ăn vừa suy nghĩ về 
công việc, thì rõ ràng bạn đã bỏ qua mui vi tuyệt vời của thức ăn roi. Nếu 
bạn có thé chú tâm hoàn toàn vào thưởng thức, tran trọng trải nghiệm khi ăn, 
thì mọi thứ tốt đẹp hơn nhiều. Cuộc sông là thế đó, ta thường bị ám ảnh bởi 
những thứ khác, muốn hiện diện ở những nơi khác, nên lại không thể tận 
hưởng bản thân trong thực tại. Ta có thé học cách bỏ qua những suy nghĩ về 
bản thân trong tương lai hay quá khứ, để hoàn toàn chú tâm vào cuộc sông 
thực tại, dé có thé cảm nhận rõ ràng hơn. 


-Nỗi sợ hãi: Nguồn sốc của mọi vấn đề là sự sợ hãi - sợ hãi không dám 
khởi nghiệp, cho đến sợ hãi không dám giảm cân. Nguồn gốc của sự sợ hãi 
lại đến từ những viễn cảnh lí tưởng ta tự đặt ra cho mình. Ta sẽ nói đến việc 
này kĩ hơn ở phan sau. Còn ở đây, ta đơn giản sẽ dé ý rang nêu mình có thé 
buông bỏ những viễn cảnh lí tưởng ấy, ta sẽ có thé buông cho nỗi sợ bay 
theo gió. 


Những điêu ở trên sẽ cho bạn cảm nhận cuộc sông của ta sẽ thay đôi thê 
nào nêu biét buông bỏ. Khi đó, bạn sẽ đôi mặt với những vân đê trong cuộc 
sông dê dàng hơn nhiêu. 


Buông bỏ là một kĩ năng có thể luyện tập được. Rõ ràng là không dễ, 
nhưng bạn có thể luyện thành chỉ với 5 phút luyện tập mỗi ngày. 5 phút ngắn 
ngủi mỗi ngày ay nghe có vẻ đơn giản, nhưng sẽ tạo nên những thứ cực kì 
lớn lao. 


Trong quyên sách nhỏ này, ta sẽ nghiên cứu xem kĩ năng buông bỏ sẽ 
giúp ta xử lí các vân đê khác nhau như thê nào, cũng như chỉ rõ cách phát 
triên và luyện tập kĩ năng buông bỏ một cách hiệu quả. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 2: Doi Mặt Với Sự Chan Chir 


Ai cũng chân chù thiếu quyết đoán. Nhưng mà tại sao? Nguyên nhân: sợ. 
Ta sợ thất bại, sợ những thứ khó khăn, 


sợ sự khó chiu, rôi ram. 


Nỗi sợ này đến từ đâu? Viễn cảnh lí tưởng: ta tưởng tượng và muốn mình 
thành công, muốn mọi thứ thật dễ dàng và thoải mái, muốn mình luôn biết 
phải làm gi. 


Nathan đang phải viết luận văn. Anh đã ngưng làm cả tháng rồi. Tôi biết 
răng anh sẽ là người đầu tiên bỏ làm luận văn. 


Anh sợ điều øì chứ? Thực ra là viết luận văn là một công việc khá khó 
khăn, phức tạp và đôi khi rất rối. Nathan biết rằng cả tuần cày bừa đang ở 
trước mắt, và anh bắt đầu nhụt chí. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, và ý 
nghĩ phải làm cả bài nghiên cứu đồ sô với hàng chục trang phải viết thật 
đáng sợ. Cực kì đáng sợ. Thé nên nỗi sợ này khiến anh muốn quay qua làm 
những thứ dễ dàng hơn, ví dụ như lướt web hay xem tỉ vi. 


Nỗi sợ của Nathan đến từ những viễn cảnh lí tưởng anh thậm chí không 
chú ý đến. Viễn cảnh cuộc sống đơn giản và dễ chịu, rằng anh luôn biết mình 
đang làm øì, răng anh giỏi giang hơn người khác, răng anh sẽ thành công. 
Khi thực tế không như tưởng tượng, anh bắt đầu tìm cách né tránh 


Khi bạn có một viễn cảnh lí tưởng, bạn thường sẽ bắt 


dau sợ thực tế không như mơ. Thế là bạn bắt dau ôm lấy lí tưởng, và 
trong dau mình, viễn cảnh ay bắt đầu hóa thành sự thật. Nhưng chỉ trong 
tưởng tượng mà thôi. 


Vay Nathan có thé làm gì để ngăn nỗi sợ hãi đang khiến anh chan chừ? 


Anh có thé làm gì dé hoản thành luận văn của mình? 


Anh có thé buông bỏ viễn cảnh lí tưởng này. Cuộc sông không nhất thiết 
cứ phải đơn giản. Thực tế là ta chỉ có thê đạt được những thứ có giá trị khi 
hoan thành những công việc khó khăn. Cuộc sống không nhất thiết cứ phải 
dễ chịu. Thực tế là chỉ khi vượt qua vùng an toàn ta mới lớn lên. Nathan 
không nhất thiết cứ phải biết mình đang làm gì. Chỉ khi ta làm những thứ ta 
không biết, ta mới học được những kĩ năng mới và hoàn thiện chính mình. 


Lē ra Nathan nên biết ơn những sự khó khăn ấy, bởi chính đó là thứ đưa 
anh đến thành quả, bởi sự khó chịu ay sé dua dén su phat triển, và bởi sự 
không rõ ràng mới đưa đến các bai học dé đời. 


Anh có thê buông bỏ các viễn cảnh lí tưởng, và thê là tự nhiên cuộc sông 
bỗng chong không còn đáng sợ nữa. 


Anh có thể chấp nhận rang mọi thứ sé rất khó khăn, khó chịu, sau đó trân 
trọng những trải nghiệm ấy để rồi tập trung làm việc của mình. Nathan có 
thể tập trung vào luận văn, cảm nhận chính những phút giây khó khăn ấy. 


Buông bỏ, chấp nhận, trân trọng, tập trung vào thực tại và làm việc. Đơn 
thuốc đơn giản cho sự chan chù. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 3: Đối Mặt Với Nỗi Sợ 
Nỗi sợ hãi không chỉ sinh ra sự chan chù thiếu quyết 


đoán, mà nó còn sinh ra hau hêt những van dé trong đời ta. Những nôi sợ 
này có nguôn gôc tu những viên cảnh lí tưởng sẽ được nói đên ở chương 
CuÔI. 


Hãy xem một sô vân đê thường nảy sinh từ nôi sợ hãi: 


1. Nợ nan: Có rất nhiều nguyên do, nhưng thường xuất hiện nếu bạn chi 
tiêu nhiều hơn thu nhập vì thói quen nghiện mua săm, hay nói cách khác, do 
ban sợ phải từ bỏ những tiện nghi mình đã quen dùng. Thói quen nghiện mua 
sam có thé xuất hiện bởi sự khó chịu (sợ rang một thứ gi do ban muốn lại 
không xảy ra) hoặc sự cô đơn (sợ răng mình không đủ tốt) hoặc từ việc ước 
ao một cuộc sống tốt đẹp hơn (sợ rang ban than sé khong ôn như hiện tai 
nữa). Từ bỏ những tiện nghi (như li cà phê sang, nhà cửa hay xe dep) đúng là 
rất khó, néu như ta vẫn còn sợ phải sống khổ, sợ người khác sẽ đánh giá 
mình nếu mặc đồ cùi bắp. 


2.Các van đề về quan hệ: Rõ ràng có rất nhiều nguyên nhân (ví dụ như 
cam thấy người khác có van dé, dù chính ban thân bạn cũng có van dé)... 
Một số nỗi sợ hãi khiến các vẫn đề về quan hệ bắt đầu nảy sinh bao gồm nỗi 
sợ hãi phải thả lỏng kiểm soát (khiến ta bắt đầu muốn kiểm soát người khác), 
sợ rằng minh không đủ tốt, sợ bị bỏ rơi hay mat tin tưởng, sợ không được 
chấp nhận, sợ phải chấp nhận người khác (thực ra đây cũng là một loại sợ 
liên quan đến việc kiểm soát người khác). 


3.Không thể tập thé dục: Một lần nữa, có rất nhiều nguyên do cho van dé 
này, ví dụ như: không có đủ thời gian (sợ phải buông bỏ những việc khác ta 
đã quen làm), do việc tập thể dục quá khó (sợ phải đối mặt với sự khó khăn), 
do những thứ gây xao nhang như ti vi, internet (sợ bỏ lỡ những việc đang 


dién ra, sợ phải đôi mặt với khó khăn). 


4.Không thê ăn kiêng: Tương tự như tập thê dục ở trên. Ngoài ra còn có 
nguyên nhân từ các van dé vê cảm xúc, tương tự như những nỗi sợ gây nên 
thói quen nghiện mua sam và rac rôi vê tài chính. 


5.Không làm việc mình yêu thích: Có thể ta không biết mình muốn làm 
gi, có nghĩa là không hết mình khám phá (sợ thất bại); hoặc có thé ta biết 
mình muốn øì, nhưng không dám làm (sợ thất bại), hoặc sợ rang ban than 
khong du kha nang. 


6. Ap lực công viéc/hoc tập: Ta có nhiều việc cần làm, nhưng cái chính là 
khối lượng công việc không phải là vẫn đề. Khối lượng công việc là khách 
quan, cho dù ta có đủ thời gian làm hay không (thậm chí làm tốt nữa). Vấn 
đề thực ra năm ở việc ta luôn lo lắng về việc phải làm hết những việc này. 
Nói cách khác, ta có một viễn cảnh lí tưởng (Mình sẽ làm hết việc này đúng 
giờ một cách cực kì hoàn hảo), dé ròi bat đầu sợ răng viễn cảnh ấy không trở 
thành sự thật. Như vậy nỗi sợ bắt nguồn từ những viễn cảnh lí tưởng phi thực 
tế. Ta không thể làm tất cả mọi việc một cách hoàn hảo và 


đúng giờ được. Không ai làm được hết. Hãy chấp nhận thực tế rang ta sẽ 
chỉ có thể làm xong một số việc hết khả năng của mình, và nếu thất bại thì ta 
cũng có thé học hỏi. Đó là cách mọi thứ vận hành. Không có ai là hoàn hảo 
cả đâu. Viễn cảnh lí tưởng ay không hè tòn tại trong thực tế. 


Van vân và vân van. Tat cả những vân dé khác cũng tương tự như những 
van dé đã vi dụ ở trên. 


Sợ that bai, sợ không đủ khả năng, sợ mat kiêm soát, sợ ở một mình, sợ bi 
bỏ rơi, sợ khó khăn, sợ bỏ lỡ những việc 


đang diễn ra, sợ rang cuộc sông sẽ khó chịu hơn, sợ rang các viễn cảnh lí 
tưởng không trở thành sự thật. 


Tat cả những nỗi so ay déu bat nguôn từ các viễn cảnh lí tưởng phi thực 


tê, cộng với sự thiêu niêm tin vào bản thân và thực tại. 


Nếu có thé luyện tập kĩ năng buông bỏ các viễn cảnh lí tưởng phi thực té, 
và bat đầu chấp nhận, cũng như tin tưởng vào bản thân và thực tai, ta sẽ có 
thể tự nhiên vượt qua rat rất nhiều van đề. Moi van đề đều bat nguồn từ nỗi 
sợ, và nỗi sợ thì bắt nguồn từ viễn cảnh lí tưởng. Hãy cho gió cuốn những lí 
tưởng ay bay di. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 4: Doi Mặt Với Những Người Kì Cục 


Nhiều người rất kì cục. Tay lái xe trên đường thì thô lỗ, tay đồng nghiệp 
thì có mấy thói quen kinh dị, con may đứa con của ta thì chang bao giờ nghe 
lời cha mẹ. 


Tôi không nói là ta phải vui khi gặp những người cư xử kém. Ý tôi là ta 
phải biết cách buông bỏ cái kì vọng muốn mọi người cư xử đúng ý mình. 
Như thế ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều. 


Hãy nghe câu chuyện của Marie: Cô ấy nỗi điên lên vì gã đồng nghiệp 
Scott đang quát vào mặt cô một cách vô cùng giận đữ và thô lỗ. 


Dĩ nhiên cách cư xử của Scott không đúng, nhưng nếu Marie phản ứng 
cũng bang sự giận dữ, thì tình hình không thé khá hơn. Việc nồi giận ngược 
lại không thê làm Marie vui được. Chắc chắn. 


Ở đây có vài thứ đáng chú ý: 


1.Có thé Scott đang có chuyện khó khăn. Hoặc có thé anh không giỏi chịu 
áp lực. Cũng có thé anh không biểu đạt ý kiến của mình tốt cho lắm. Dù van 
dé là gi, thì căn nguyên cũng là từ anh đồng nghiệp, chứ không phải là từ 
Marie. 


2.Ngay cả dù Scott có li do dé nổi quau với Marie (vi dụ như cô làm sai gi 
đó chang hạn), thì Scott vẫn có thé nói năng bình tĩnh và mang tính xây dựng 
hơn. Nhưng ở đây rõ ràng là Scott không lựa chọn cách nói này. Tuy vậy, 
Marie vẫn có thé lựa chọn vừa hiểu ý của Scott (vi dụ như không bao giờ 
được dùng font Comic Sans trong báo cáo kinh doanh chang hạn), vừa 
không qua đề ý đến cơn giận của 


Scott. Anh đang không kiêm chế được minh, đó là van dé của anh, chứ 
không phải của Marte. 


3.Marie có thể và nên phản ứng với Scott, nhưng không phải bằng cơn 
giận. Nếu cô có thé buông bỏ cách phản hồi bang sự giận dữ (rất thường 
gap), cô sẽ có thé phản hồi một cách bình tĩnh và mang tính xây dựng hơn. 


4.Marie không có nhiệm vụ thay đôi Scott. Cô không thé buộc anh dé 
mến hơn, dù muốn. Thay vi vậy, cô có thé thay đối cách phản ứng của bản 
thân. Đó mới là nhiệm vu cua Marie. 


5. Tuy nhiên, Marie vẫn có thé cư xử một cách cảm thông, ngay cả dù cô 
không nghĩ là Scott dang được cảm thông. Scott đáng được gì không phải là 
van dé. Nếu anh đang đau khổ, mệt mỏi, Marie có thể trở thành "người lón" 
và thông cảm với nỗi đau khổ, mệt mỏi của anh (và của bản thân cô nữa). 
Cách này sẽ giúp cải thiện tình hình và làm cả hai vui vẻ hơn. 


Tôi để ý thấy nhiều người sẽ khăng khăng phân định rõ đúng sai trong 
trường hợp nay. Scott sai, và đáng bị lãnh hậu quả, chứ không hé đáng được 
cảm thông. Chính viễn cảnh lí tưởng của ta về cái đúng mới là vẫn đề. 
Không hề có cái gi là chân lí tuyệt đối cả. Ta muốn mọi người cư xử đúng 
dan, nhưng trong thực tế, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. 


Bam viu vao các viễn cảnh lí tưởng, noi mọi người luôn cư xử theo ý ta 
(không hè thực tế chút nào) chính là nguyên nhân tạo nên cơn giận, sự bực 
bội, stress và sự thất vọng. Thay vào đó, ta có thé buông bỏ hết những viễn 
cảnh này, và chấp nhận thực tại. 


Thực tại là gi? Scott dang buôn bực, nóng giận, stress và cư xử không 
đúng mực. Marie có thê chấp nhận thực tại này, buông bỏ viễn cảnh lí tưởng 
(nguồn gốc cơn giận), dé rồi phản hồi một cách cảm thông và bình tĩnh. Cô 
có nhiều cách 


dé đối mặt với Scott, thay vì cứ giận dữ theo. 


Dĩ nhiên buông bỏ các viễn cảnh lí tưởng, chấp nhận thực tại và cư xử 
đúng mực một cách cảm thông không hè dễ, nhưng hoàn toàn có thể luyện 
tập được. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 
Chương 5: Đối Mặt Với Sự Xao Nhãng 


Sự xao nhãng là một biêu hiện khác của sự chân chừ. Ta không muôn tập 
trung vào một việc, bởi vì việc đó quá khó, thê rôi ta đê bản thần mình xao 
nhãng. 


Những thứ khiến ta xao nhãng rất dễ dàng và dễ chịu. Ta giỏi những việc 
này. Ta không cần phải sợ thất bại, sợ khó chịu hay sợ rac rôi. Chơi game, 
lướt web, Facebook hay xem tỉ vi... tat cả déu là những trò đầu óc ta luôn 
muốn làm hơn cả. 


Vậy ta có thê đối mặt với những thứ thu hút, lôi kéo ấy như thế nào? 
Quá đơn giản, ta có thé luyện tập cách buông bỏ. 


Hãy thử thế này xem (ban đầu chỉ cần thử trong vài phút, sau đó kéo dài 
thời gian hơn): 


1. Nhìn thăng vào những thứ khiến ta xao nhãng, và tìm xem tại sao ta lại 
bị thu hút bởi những thứ này. Có thé là vì nó dé dàng hay thú vị. Chính 
những tính chất này khiến ta luôn muốn làm những việc đó. 


2.Nhìn nhận những tác hại của những thứ làm ta xao nhãng. Khi xao 
nhãng thì có hại gì? 


3.Nhìn nhận sự tạm thời của những tác nhan gây xao nhãng này. Ta chỉ 
đạt được sự sung sướng nhất thời chứ không kéo dài. Ta được tiêm một liều 
thuốc vui vẻ, nhưng sau đó lại cần thêm liều nữa, cứ như ma túy vậy. 


4.Thử buông bỏ những tác nhân gây xao nhãng này, chỉ một chút thôi. 
Trong quãng thời gian đó, thử tập cảm nhận để thấy hài lòng với cuộc sống 


của mình mà không cân sa đà vào những trò vô bô ây. Nêu cuộc sông của ta 
không có những trò kia, thì ta được lợi gì? 


5.Tự hỏi liệu có những nguồn cảm hứng sống nao bên trong ta hay không, 
thay vì phải tìm kiêm từ bên ngoài. Ta có thê hài lòng với bản thân hay 
không? Ta có thé hoàn toàn tận hưởng hoạt động ta đang làm trong thực tê, 
ví dụ như đọc sách, viết lách hay ra ngoài thiên nhiên hay không? 


6.Nhìn nhận và tận hưởng sự tự do từ việc buông bỏ đi những trò vô b6 
gây xao nhãng. Bạn sẽ thấy cảm giác nay thật tuyệt voi. 


Thực hành phương pháp này từng chút một thôi, không khó đâu. Hãy thử 
ngay bây giờ chỉ trong một vài phút là đủ. Sau khi đã quen có thể kéo dải 
thời gian nhìn nhận hơn. 


Càng ngày bạn sẽ cảng tiến bộ thôi. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 6: Đối Mặt Với Thói Quen 


Gây dựng thói quen mới rất đơn giản: luôn thực hiện hoạt động ta muốn 
(ví dụ như tập thé dục) ngay sau một dấu hiệu kích hoạt nào đó (vi dụ như 
sau khi uỗng cà phê sáng). Chỉ can lặp lại đủ nhiều lần là hoạt động đó bat 
dau thành thói quen. Sau một quãng thời gian nhất định, mỗi khi xuất hiện 
dau hiệu kích hoạt, ta sẽ tự cảm thay phai hoan thanh hoat dong. 


Néu don gian vay thi tai sao ta lai kho tao thoi quen đến thé? Đó là do 
luôn có những thứ khác xen vào quá trình đơn giản này: 


-Nỗi sợ phải thực hiện thói quen mới. Tập thê dục và thiền định là hai ví 
dụ điển hình. Người ta rất hay sợ làm (vì khó khăn, khó chịu, rỗi ram...) nên 
họ thường tim cách tránh né dé rồi lao vào làm những việc vô bô gây xao 
nhãng. 


-Quá mệt mỏi, hoặc có quá nhiều thứ cản trở thói quen. Có nhiều lí do 
khiến ta không thể làm theo thói quen mới. 


Nhưng nếu thực sự cam kết với bản thân, ta hoàn toàn có thể tìm ra cách 
giải quyết các khó khăn này. Ví dụ, néu ngày mai có việc phải làm ngay vào 
lúc tập thé dục, ta hoàn toàn có thé ngủ sớm dé dậy sớm và có thêm thoi gian 
tập thể dục trước khi làm. Cách xử lí hoàn toản đơn giản, nhưng thường thì 
người ta hay từ bỏ, bởi ta hay có viễn cảnh lí tưởng là mình sẽ thành công 
ngay từ đầu. 


- Khó từ bỏ thói quen cũ. Khi ta bắt đầu thói quen mới, nghĩa là ta đang từ 
bỏ thói quen cũ. Tập thé dục buồi sáng đồng nghĩa với việc ta phải bỏ thói 
quen lướt Facebook vào budi sáng. Tạo lập thói quen mới đòi hỏi ta phải có 
ý thức buông bỏ thói quen cũ, và tập trung thực hiện hoạt động mới cho tới 
khi hình thành thói quen. 


Tất cả những khó khăn nói trên không phải là không thể vượt qua, nhưng 
để giải quyết khó khăn nào, ta cũng phải buông bỏ vải thứ: 


1.Buông bỏ những viễn cảnh lí tưởng tạo nên nỗi sợ. 


2.Buông bỏ viễn cảnh lí tưởng rằng mình phải thành công ngay tức khắc. 
Thay vào đó, hãy chấp nhận thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Hãy 
nhận thức thực tai nay và liên tục tìm kiếm phương pháp phát trién. 


3. Buông bỏ thói quen cũ và tập trung hình thành thói quen mới. 


Kĩ năng buông bỏ hoàn toàn có thé giúp ta tạo lập thói quen mới có ich 
hon trong cuộc sông. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 
Chương 7: Đối Mặt Với Khát Khao Sở Hữu 


Một trong những thứ hữu ích nhất tôi từng làm chính là dọn dẹp đời mình, 
bỏ di kha khá đồ linh tinh và không cần thiết - từ đồ dùng trong nhà, áo 
quan, cho đến các loại máy móc, sách vở, chén bát, kỉ vật... 


Một căn nhà chưa được tinh giản là một thứ vô cùng đẹp đối với tôi. 
Nhưng quan trọng hơn, tôi học được rằng mình cần phải buông bỏ bớt những 
thứ mình đang sở hữu. 


Tại sao tôi lại tích lũy quá nhiều tài sản như vậy? Thì ra là cả gia đình tôi 
(kế cả tôi) có thói quen mua sam. Chúng tôi cũng hay mua cái mới nhưng 
vẫn giữ cái cũ. Thế là cả nhà chất đống đồ trong nhà kho khi thay đồ mới, rồi 
bỏ quên luôn ở đó. 


Tai sao tôi lai cứ giữ những vật dụng này? Rất nhiều vật dụng rat dé bỏ 
đi, nhưng da số lại rất khó từ bỏ. Tôi đã gan kết về mặt cảm xúc với những 
thứ này rồi. 


Những vật dụng ấy thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy an 
toàn và thoải mái. Mỗi lần thấy những vật ấy thì tôi lại được gợi nhớ về 
những kỉ niệm, những hi vọng tôi đã từng có (ví dụ như những quyền sách 
tôi từng hi vọng là mình sẽ đọc, những dụng cụ tập luyện thể dục thể thao tôi 
từng nghĩ minh sẽ sử dung hàng ngày). Trên thực tế, tôi không hề cần những 
vật ay dé phuc vu nhu cầu cảm xúc của mình. Tôi hoàn toàn có thê thỏa mãn 
nhu cầu tình cảm bằng cách khác mà không cần khư khư sở hữu những vật 
dụng không cần thiết ấy. 


Vậy là buông bỏ khao khát sở hữu đồng nghĩa với việc buông bỏ những 
vật dụng tôi từng nghĩ là cần thiết nhưng trên thực tế là không hề quan trọng. 
Có nghĩa là tôi phải buông bỏ bản ngã của tôi khi mua những vật này. Có 


nghĩa là tôi phải buông bỏ cuộc sống trong quá khứ, khi mà tôi vẫn còn sở 
hữu những thứ ấy. 


Quá trình buông bỏ này thật sự rất lạ. Tôi nhận ra rang minh có thé sông 
vui vẻ mà không can những thứ tôi vẫn nghĩ là mình cần. Tôi nhận ra rằng 
buông bỏ vừa đau đớn nhưng cũng rất kì diệu, bởi đó là một quá trình gồm 
những mat mát xen lẫn với sự tự do. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 8: Đối Mặt Với Sự Phản Đối Từ Người Khác 


Thường thì ta luôn muốn người khác thay đôi, hoặc là muốn thay đôi 
nhưng người khác lại đứng ở chiều ngược lại. 


Tại sao họ lại không buông bỏ và chấp nhận thay đổi? Bởi vì ta không thé 
bắt buộc ho thay đổi. Ta không hề kiểm soát họ. 


Buông bỏ trở thành quá trình chấp nhận rang ta không thé kiểm soát 
người khác hay thế giới được. Cuộc sông không nam trong tầm kiểm soát 
của ta, dù ta có cô gang đến thé nao. 


Hãy buông bỏ những ý nghĩ cuồng loạn về sự kiểm soát 
di. 


Ban sé gặp trường hop này khi làm cha me: Dau tiên, có vẻ như bạn kiểm 
soát hoàn toàn cuộc đời con mình, bởi bạn kiểm soát nhà ở, thức ăn, quân ao 
và đô chơi của trẻ. Ban nghĩ rang minh đang hướng con minh trở thành 
người tốt. 


Khi tụi nhỏ lớn lên, mọi thứ bắt đầu trở nên khá phức tạp. Con bạn không 
nghe lời. Con bạn không thích những trò mà bạn muốn nó chơi. Nó không 
coi trọng những gia trị mà bạn luôn tran trọng. Nó lại còn hay cãi lời nữa. 


Bạn muốn kiểm soát con mình, nhưng nó kháng cự. Thực tế là đứa trẻ nao 
cũng là chính mình. Mỗi đứa trẻ đều là một con người độc lập, và tụi nhỏ sẽ 
luôn trở thành loại người ma nó muốn. Dĩ nhiên là bạn có ảnh hưởng, nhưng 
không thê kiểm soát được quá trình nay. 


Hóa ra là, ta thậm chí không hê kiêm soát được tụi nhỏ ngay khi còn nhỏ. 
Khi còn là trẻ sơ sinh, ta kiêm soát môi trường sông của con mình, nhưng 
chính trẻ là người quyét 


định cách tiếp nhận. Mỗi đứa trẻ có cách tiếp nhận khác nhau. Ta phản 
ứng lại cách phản ứng của tụi nhỏ. Như vậy, con bạn cũng đang thay đôi bạn 
ngay khi bạn đang cô găng thay đôi trẻ. 


Nguyên lí này vẫn đúng với tất cả những người ta gặp trong đời. Ta 
không kiêm soát họ, và dĩ nhiên là không thé. Ta có thé tác động, gây ảnh 
hưởng lên họ. Và ngược lại, họ cũng ảnh hưởng đến ta. 


Hãy buông bỏ đi khao khát kiểm soát người khác, và bỏ luôn ý nghĩ thay 
đối họ đi. Họ phản ứng lại cũng là tự nhiên thôi. Thay vì vậy, hãy tập trung 
vào chính mình, và trở thành gương sáng cho họ. Hãy trở thành người biết 
cảm thông. Hãy nghĩ xem mình có thé giúp họ thé nào là đã quá đủ rồi. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 9: Đối Mặt Với Sự Thay Đổi 


Chân lí là bất kì điều gì - bất kì người nào, bất kì tình huống nào, bất kì 
vật thé nào, bat kì cơ thé sông nào - cũng déu vận động va thay doi. 


Con người không phải là thực thé tồn tại vĩnh viễn không thay doi. Ngay 
cả bản thân ta cũng đều thay đối hàng giờ. Có thé ta vẫn giữ một số tính chất 
cũ nào đó, nhưng ta không còn là ta của ngày hôm qua nữa. A1 cũng vậy cả. 


Ngay cả những vật thê trông có vẻ đang đứng yên cũng luôn vận động. 
Những thứ này đang phân rã, cũ kĩ hơn, hóa thạch, bị bào mòn... 


Sự bất 6n này thật đáng sợ, nhưng cũng thật tự do. 


Khi ta có thé nhìn vào bản chất bất ôn của mọi thứ quanh minh, ta sẽ thay 
được rang mình luôn cố gang nam giữ thứ không thé giữ, cứ như giơ tay có 
níu cơn gió thoảng vậy. Ta có nắm bắt những thứ không bao giờ đứng yên, 
và làm đau chính minh. Đó là lí do tại sao ta lại so, tại sao ta lai chan chù, tại 
sao ta lại xao nhãng, bị stress, nóng giận và bực bội. 


Sự thay đôi, bất Ôn cùng với sự mat mát đi kèm (ta luôn mat đi cuộc sống, 
mất đi chính mình trong quá khứ) thật sự là rất đáng sợ. Ta muốn mọi thứ 
giữ nguyên như cũ, nhưng không thé. Do là lí do ta dau. 


Ta nên làm gì dé đối mặt với nỗi sợ về sự thay đôi, sự bất ôn và mat mát 
này? Đơn giản là chấp nhận thực tại. Đó là cách vận hành của cuộc sống. Ta 
không thê thay đồi tính bất ôn của cuộc sông hay chính bản thân mình. Ta có 
thé lựa chọn, hoặc là chong đối lại bản chất tự nhiên dé rồi đau khô, hoặc là 
cứ đơn giản chấp nhận là xong. 


Và rồi sau đó, ta có thê thây sự tự do trong chính sự bất ôn. Nếu ta biết 
minh luôn thay đổi, và nhận ra rang không hề có việc gì là bất biến, thì ta 
cũng có thể nhận ra rang minh luôn được trao cơ hội hóa thành một con 


người mới mỗi giây. Vì bản thân ta luôn bất ôn, luôn thay đổi, ta có thé biến 
mình thành bat cứ thứ gi ta muốn. Ta đâu còn bị trói buộc hoàn toàn vào bản 
thân mình một phút trước đây nữa. 


Lay ví dụ một phút trước, tôi dang là một con người 


đang chân chừ không dám đặt bút viết quyên sách này. Tôi nghĩ: "Mình 
thật là một nhà văn đáng chán, một kẻ chỉ biết chan chừ thiếu quyết đoán!" 
Và rồi tự nản bản thân mình. Hoặc tôi có thể buông bỏ hình ảnh bản thân 
minh một phút trước và xây dựng một con người mới dang say sưa viết lách, 
chỉ đơn giản bằng cách bắt đầu viết mà thôi. 


Vậy nêu bạn đang có thói quen xâu, bạn có thê buông bỏ bản ngã quá 
khứ, bởi vì những gi trong quá khứ đã biên mat rôi. Hãy tạo nên một con 
người mới, cứ thê, cứ thê. 


Nêu người yêu của bạn nôi quạu với ta, rõ ràng là không hê vui chút nào. 
Nhưng nêu sự nóng giận ây là do chính họ 


đang đau khô, thì hãy nhìn nhận thé này: nỗi dau ấy có thé thay đối va 
nguôi ngoai. Nếu nóng vội phản ứng, thì chính ta lại bực bội vì một người 
đang sai trái và có thể thay đôi (thật không đáng). Thay vào đó, ta có thể cảm 
thông với họ, và giúp họ nguôi ngoai. Ta hoản toàn có thể buông bỏ đi bản 
ngã nóng giận trong quá khứ của chính mình, và tạo nên một con người bình 
tĩnh, biết cảm thông. Khi đó, môi quan hệ giữa hai người có thé được tái 
dựng, cũng vì môi quan hệ này luôn được làm mới. 


Tôi không có ý nói quá khứ hoàn toàn vô nghĩa. Rõ ràng quá khứ ảnh 
hưởng đến hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, ta không nhất thiết cứ phải dính 
chặt với quá khứ. Nếu thứ gì cũng luôn thay đối, thì chính nỗi đau trong quá 
khứ cũng hoàn toàn có thé bién chuyên đi. 


Những gi tôi nói có vẻ khá mơ hồ, và đúng là như vậy. Ta sẽ tập trung 
vào những thứ rõ rang hon ở những phan sau. Những phan này giúp cho ta 
nhìn nhận rõ mình đang phải 


đối mặt với những thứ gì khi luyện tập kĩ năng buông bỏ. Kĩ năng này sẽ 
giúp ta đôi diện với thực tại, thay vì cứ bám víu theo viễn cảnh lí tưởng phi 
thực tế. Khi đó, ta có thé thoải mái hơn giữa thực tại luôn luôn thay đối này. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 10: Đối Mặt Với Sự Mắt Mát 


Một trong những thứ khó đôi diện nhất chính là sự mất mát, ví dụ như 
mat việc làm, mat nhà cửa, mat người thân. 


Tuy nhiên, ta cũng chịu ảnh hưởng bởi những mat mát nhỏ hơn hang 
ngày, ví dụ như mat hợp đồng, mất sức khỏe tam thời, mat đi viễn cảnh về 
thăng tôi thành đạt khi đang phải hứng chịu thất bại. 


Những mất mát dù lớn hay nhỏ đều khiến ta khô. Sự đau khô vi mat mát 
là một phan của cuộc sống, nhưng không nhất thiết phải tác động mạnh đến 
đời ta như ta nghĩ. Ta hay có thói quen kéo dài sự đau khổ một cách không 
hề đáng. 


Vi dụ: 


- Li cả phê tôi thích bị vỡ. Đây là một sự mất mát, và tôi thất rất buôn, dĩ 
nhiên. Tuy nhiên, lúc nay tôi có thé buông bỏ và tiếp tục sống, khi đó nỗi 
đau vỡ li không ảnh hưởng gi lắm. Tuy nhiên, thói thường là tôi sẽ nối điên 
với bất kì kẻ nào dam làm vỡ cái li yêu dau của tôi, thậm chí cach mặt họ 
một thời gian. Tôi sẽ tự hỏi: “Trời ơi, tại sao lại là cái li của minh?" Và bắt 
dau khô sở một thời gian, thầm mong cái li bỗng vẹn nguyên, lòng thì trách 
cứ cuộc đời bất công vô đối. Nỗi đau kéo dài hoàn toản là do tôi, chứ không 
phải là vi cái li vỡ. Tôi cứ níu kéo cái viễn cảnh lí tưởng (tôi vẫn còn cái li 
lành), mà không chấp nhận thực tại là nó đã vỡ rồi. 


- Amir mat việc. Dĩ nhiên đây là một biến có lớn, và di nhiên đời anh sẽ 
không còn được như lúc trước. Mắt việc là một cú dam thăng vào cái tôi, nên 
việc Amir đau khô cũng là dé hiểu. Tuy nhiên, cũng ngay lúc này, anh có thé 
buông bỏ sự mất mát, chấp nhận thực tại mới (thất nghiệp), và tìm cách bước 
tiếp. Anh có thé tìm việc mới, tìm nơi ở mới rẻ hon, bán bớt xe xịn va di xe 
đạp... Hoặc anh có thé nồi điên lên vì mất việc, dan vặt, đau khổ. Nỗi đau 


này tiếp tục anh hưởng đến những cuộc phỏng van trong tương lai, thậm chí 
khiến anh không có những quyết định sáng suốt nữa. Anh có thê bắt đầu cãi 
nhau với bạn gái vì cảm thay phan uất.(1) Sự khô sở này do Amir tạo ra, chứ 
không phải là do mat việc. 


(1)Ngay tại thời điểm viết dòng này, dịch giả vừa được nhóc bán quán cà 
phê thông báo là bị chôm nón bảo hiểm. 


- Tomas, chồng của Petra có người mới va đâm don li dị. Dĩ nhiên là 
Petra đau đớn và giận dữ vì bị phản bội, vì mat đi một người chồng, một 
người bạn tâm giao. Điều này hoàn toàn tự nhiên, và không có gì sai trái khi 
Petra cảm thấy đau khổ hay giận dữ. Thực tế là nhiều người chọn cách chối 
bỏ cảm xúc của mình thay vì chấp nhận, khiến mọi thứ tệ hơn nhiều. Tuy 
nhiên, sau phản ứng đầu tiên đó, Petra có thể chọn, hoặc buông bỏ cuộc sống 
trong quá khứ (một người phụ nữ có gia đình với anh chồng Tomas ở bên) 
và chấp nhận thực tại mới (một phụ nữ vừa li di), sau đó tìm những hành 
động phù hợp, làm mới cuộc đời và bản thân. Cơ hội làm mới này đồng 
nghĩa với sự tự do. Hoặc là Petra có thể chìm đắm trong nỗi đau mat mát và 
nỗi tủi nhục khi bị phản bội. Petra có thê thầm ước cuộc đời mình khác đi, tự 
hỏi tại sao Tomas không yêu mình nữa, thầm theo dõi Facebook anh hàng 
ngày và ngồi rủa bạn gái mới của anh. Cô có thể cay đăng cả tháng trời, ăn 
để bớt buôn, bắt đầu thừa cân và mất đi sức khỏe, không còn muốn hẹn hò ai 
vì vẫn còn dính với Tomas. Cô bắt đầu chán ghét bản thân mình và nghĩ 
mình xấu xí. OK, những gì tôi mô tả có thể hơi quá đà, nhưng nhiều người 
vẫn hay chọn cách này và trải qua những trạng thái tương tự. Petra đã làm 
ton thương chính mình khi không chịu buông bỏ. 


- Cha của Justin sắp mất vì bệnh ung thư. Dĩ nhiên Justin rất đau buôn, 
bởi vì anh phải đối mặt với nỗi đau mat cha trong vòng một năm nữa. Tuy 
nhiên, nỗi đau của anh có thé sẽ khiến cha anh càng khó vượt qua thời điểm 
khó khăn này hơn, bởi thay vì tập trung tìm cách giúp cha, anh lại tập trung 
vào nỗi đau của riêng mình. Thay vì tận hưởng những khoảnh khắc còn cha 
bên mình và chấp nhận thực tại, anh lại nghĩ đến những điều sẽ xảy đến 
trong tương lai, va không thé buông bỏ nỗi dau này. Lé ra anh đã có thé 


buông bỏ tương lai, cũng như những viễn cảnh mà anh mơ ước (cha anh 
không phải chết), và chấp nhận thực tại, chấp nhận nỗi 


đau của mình. Anh có thé chấp nhận rang người cha dang dan mat đi sự 
sống nay là người cha duy nhất anh có (anh không còn người cha khỏe mạnh 
trước kia nữa), và trân trọng ông trong hiện tại. Justin có thể nhìn thấu những 
nỗi đau mà cha anh đang phải trải qua, chấp nhận và thông cảm với ông. 
Justin có thê trân trọng từng phút giây anh có với cha, trân trọng sức khỏe 
của chính mình, trân trọng những gì cha đã cho anh trong suốt quãng đời 
mình. 


Tuy sự mat mát rất khó đối diện và cực kì đau khô, nhưng dù sự mat mát 
ay có lớn đến đâu, ta vẫn có thé tự minh kéo dài hay rút ngắn thời gian đau 
đớn phụ thuộc vào kĩ năng buông bỏ của chính mình. 


Ta có thể buông bỏ sự mat mát như thé nào? Đầu tiên chỉ cần chấp nhận 
cảm xúc hiện tại của bản thân. Buôn bực, đau đớn khi mat mát không có gi 
xấu cả. Tuy nhiên, sau quãng thời gian đau buồn ban đầu này, ta có thé nhìn 
nhận rang mình đang bám viu lay quá khứ cũng như các viễn cảnh phi thực 
tế trong tương lai, thay vi chap nhận thực tại. Và chính sự bam viu này lại 
làm ta đau đớn. 


Nhìn thắng vào nỗi đau sẽ giúp ta buông bỏ, bởi ta có lựa chọn: hoặc tiếp 
tục bám víu vào quá khứ và đau khổ, hoặc buông bỏ, chấp nhận thực tại và 
bớt buôn hơn. 


Sau đó, ta có thể tập trung chú ý vào thực tại và nhìn thấy mặt tích cực 
của cuộc sống. Hãy trân trọng những thứ ta có trước mắt và tìm kiếm cơ hội 
gây dựng lại. Hãy tìm kiếm sự cảm thông cho chính mình và những người 
xung quanh đang phải chịu nỗi đau tương tự. Hãy chấp nhận cuộc sống mới, 
bởi đó là cuộc sóng duy nhất ta đang có trong thời khắc này. 


Những điều đơn giản ây chính là kĩ năng buông bỏ, và kĩ năng này sẽ 
giúp ta đối diện với bất kì mất mát nảo. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 11: Phát Triển Kĩ Năng Buông Bỏ 


Như vậy là ta đã thay những lợi ích của việc buông bỏ. Giờ đây ta sẽ bắt 
dau tìm hiểu cách thức buông bỏ. Những thứ tôi nói ở trên quá là tuyệt vời 
đi, nhưng làm thé nào ta có thé phát triển kĩ năng này? Không ai bỗng dưng 
biết buông bỏ cả. 


Di nhiên, ta phải luyện tập. 


Đề luyện tập một kĩ năng, ta nên phân chia kĩ năng lớn thành các kĩ năng 
nhỏ hơn, va tập trung nghiên cứu, luyện tập từng kĩ năng nhỏ trước khi kết 
hợp lại thành một kĩ năng lớn hoàn chỉnh. 


Ví dụ, một vũ công phải tập nhiều bước nhảy khác nhau trước khi kết hợp 
lại thành một động tác. Ở đây cũng vậy, ta sẽ phân kĩ năng buông bỏ thành 
những kĩ năng nhỏ và luyện tập từng cái một. Sau đó ta sẽ kết hợp hết lại 
thành kĩ năng buông bỏ hoàn chỉnh. 


Dưới đây là danh sách các kĩ năng nhỏ: 


1.Nhan biét dau hiệu: Khi ta đang bám víu vào một thứ gi đó tiêu cực, sẽ 
luôn có những dâu hiệu nhỏ xuât hiện đê cảnh báo, ví dụ như một cơn giận, 
hay sự thiêu quyét đoán. Ki năng đâu tiên là phải nhận biệt các dâu hiệu nay. 


2.Nhận biệt viên cảnh lí tưởng: Ta đang bám víu vào viên cảnh lí tưởng 
nào mà lại xuât hiện các dâu hiệu? 


3.Nhận biết tác hại: Liệu viễn cảnh lí tưởng ây có khiến ta đau khô, khiến 
quan hệ với người khác xâu đi, hay làm ta buôn bực? 


4.Buông bỏ băng tình yêu: Nếu viễn cảnh lí tưởng gây hại cho ta, thì 
buông bỏ chính là một hành động thê hiện tình yêu thương và sự cảm thông 
(với bản thân và với người khác). 


5.Nhận thức thực tại: Khi đã buông bỏ các viễn cảnh lí tưởng, hãy tập 
trung sự chú ý vào thực tại. Chấp nhận và phản ứng một cách phù hợp. 


Tất cả những kĩ năng nhỏ này kết hợp lại sẽ thành ra kĩ năng buông bỏ. 
Quá trình luyện tập không chỉ dừng lại ở đó. Sẽ vẫn còn những câu hỏi về 
cách hành động phù hợp sau khi buông bỏ. Ta cũng sẽ bàn đến vẫn đề này ở 
những chương sau. 


Tuy nhiên, đầu tiên hãy tập trung nghiên cứu các kĩ năng nhỏ, sau đó bản 
về cách luyện tập từng kĩ năng dé phát triển kĩ năng buông bỏ hoản chỉnh. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 12: Kỹ Năng Thứ Nhat - Nhận Biết Dau Hiệu 


Kĩ năng đầu tiên chính là nhận biết rằng mỗi khi bản thân đang bám víu 
những thứ tiêu cực, sẽ luôn có những dấu hiệu xuất hiện cho thấy ta đang 
đau khô. 


Những dấu hiệu này có nghĩa là ta phải luyện kĩ năng buông bỏ. 


Những dấu hiệu đó là gì? Có rất nhiều, nhưng dưới đây là những dau hiệu 
phô biến nhất: 


-Gian dữ. 

-Bực bội. 

-Khó chịu. 

-Stress. 

-Buôn bã 

-Ganh ti. 

-Dau don. 

-Muốn được đúng. 

-Công kích người khác. 
-Chan chù, thiếu quyết đoán. 
-Ao ước răng mọi thứ khác đi. 


-Cảm thấy bị xúc phạm. 


-Muốn công bang. 
-Nóng nảy. 


Cảm thấy như trên hoàn toàn không có gi sai. Ta không thé ngăn bản thân 
không cảm thấy những cảm xúc đó được. thậm chí, tránh né cảm xúc còn 
làm mọi thứ tôi tệ hơn. Vậy nên đầu tiên là phải biết răng, cảm thấy những 
cảm xúc tiêu cực không sai, và nên chấp nhận những cảm xúc ay. 


Tuy nhiên, những cảm xúc này là dấu hiệu ta dang có van dé. Ngay khi 
cho phép bản thân trải nghiệm những cảm xúc đang có, ta vẫn có thé kiềm 
chế thay vì nỗi điên mà làm việc gì đó sau này ta phải hối tiếc. Thay vào đó, 
ta có thé bắt đầu buông bỏ dé không phải đau khổ như thé. 


Ta có thé luyện kĩ năng nhận biết dấu hiệu như thé nao? Đây là cả một 
quá trình, nhưng bước đâu tiên là tự cam kết với bản thân minh sẽ cố gắng 
thành thực nhìn nhận mỗi khi có dau hiệu xuất hiện. Nếu tự nhìn nhận chính 
mình, bạn sẽ rất ngạc nhiên là mình rat hay cam thay bực bội, khó chịu hay 
giận dữ, nhất là khi đang ở chỗ có nhiều người. 


Cứ nhận biết như vậy thôi. Bạn chưa cần phải thực hiện những bước tiếp 
theo. Cứ luyện tập nhận biết khoảng vải ngày, cho tới khi thành thục trước 
đã. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 13: Kĩ Năng Thứ Hai - Nhận Biết Viễn Cảnh Lý Tưởng 


Giờ thì ta đã có thê nhận biết các dau hiệu. Phan tiếp theo là nhìn sâu vao 
trong bản thân dé truy tìm nguyên nhân tạo ra các dau hiệu này. 


Nguyên nhân không phải ngẫu nhiên. Nếu ta tức giận, thì không phải là 
lỗi của người đối diện. Có thé họ đã làm gì đó, nhưng đó là chuyện của thé 
giới khách quan bên ngoài, như lá rụng, như gió thối, như hòn đá rơi mà 
thôi. Những việc ay van xảy ra, nhưng cơn giận của ta lại đến từ việc không 
muốn những thứ khách quan ay xảy ra. 


Chính vì ta không muốn những điều ấy xảy ra, ta mới giận dữ hay buồn 
bực. 


Hãy tưởng tượng bản thân chỉ là một cái camera, quay lại tất cả những thứ 
diễn ra xung quanh một cách vô tư, không tham vọng, không ước muốn. Lúc 
nay, bat kì hành động nao của bat kì ai cũng không thé lam ta giận được, bởi 
ta chỉ là một công cụ quan sát thế giới khách quan mà thôi. Ta hoàn toan 
không có nhu cầu điều chỉnh thế giới theo ý minh. 


Dĩ nhiên, trên thực tê, ta không phải là cái camera. Ta có những kì vọng, 
những viễn cảnh lí tưởng của riêng mình. Chính những kì vọng, những lí 
tưởng này tạo nên sự giận dữ và buôn bực. 


Những kì vọng và lí trong này không trở thành sự thật, bởi nếu nó là 
thực, thì ta sẽ không nôi giận. Đó chỉ là những ảo vọng về một thực tế ta 
hăng khát khao mà thôi. Ảo vọng thì phi thực tế, va khiến ta bắt đầu nóng 
nảy. 


Vay thì, hãy nhìn sâu vào ban than một chút: Ta dang bám víu vào viên 
cảnh nào khiên những dâu hiệu nảy sinh? 


Đôi khi sẽ rât khó nhìn được bản thân ta đang níu kéo viên cảnh nào, 


nhưng nếu đã luyện tập quen, thì dần dân ta sẽ nhìn nhận dễ dàng hơn. 
Dưới đây là một số viễn cảnh lí tưởng điển hình: 
1.Những người khác phải tử té. 
2.Những người khác phải công bằng. 
3.Những người khác phải tôn trọng, không được sỉ nhục ta. 
4.Những người khác phải lạc quan, không được phàn nàn hay tâm trạng. 
5. Ta phải thành công với những thứ mình làm. 
6.Ta phải luôn thay dé chiu va hoan thanh moi viéc dé dang. 
7.Đời ta phải toàn niềm vui và không có những nỗi đau. 
8.Ta giỏi thay đôi thói quen. 
9.Người ta phải chạy đàng hoàng, không lạng lách, đánh võng trên đường. 
10.Khi ta cần cái gì là có cái đó. 


11.Nha cửa phải gọn gàng, những người ở cùng hay làm việc cùng luôn 
ngăn nắp. 


12.Con của ta phải luôn nghe lời. 
13.Người yêu, bạn bè phải luôn ủng hộ mọi ý tưởng của ta. 


14.Người ta phải nhận ra sự thông minh của ta ngay lập tức, và muốn thuê 
ta liên. 


15.Những người than yêu phải không bao gio rời xa ta. 


16.Những người ta yêu phải yêu ta như ta yêu họ. 


Trên đây chỉ là ví dụ thôi. Có hàng trăm hàng nhìn những viễn cảnh lí 
tưởng như thé trong dau ta. Ta có thé nhận ra ngay, bởi mỗi khi có người 
động chạm vào lí tưởng này, hoặc khi thực té phũ phàng đi ngược lại với kì 
vọng, ta sẽ không vui. Mà thường thi lí tưởng của ta lai hay đi ngược lại với 
thực tê. 


Sau một thời gian luyện tập nhận biết dấu hiệu, hãy thử nhìn sâu vào 
trong bản thân mình và nhận biết các viễn cảnh lí tưởng - nguyên nhân của 
các dau hiệu. Hãy luyện tập cho đến khi bạn có thé nhận ra các viễn cảnh lí 
tưởng này một cách dễ dàng. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 14: Kĩ Năng Thứ Ba - Nhận Biết Tác Hại 


Ta đã nhận biết được các dau hiệu cũng như các viễn cảnh lí tưởng tạo 
nên các dâu hiệu ay. Tuy nhiên, giận dữ, buôn bực, ganh ti hay đau khô có gì 
sai? Chăng phải đó là một phân của cuộc sông con người hay sao? 


Không sai, đó là một phan không thê tach rời của cuộc sông, và những 
cảm xúc đó không hê sai. Tuy nhiên, hành 


động dựa trên những cảm xúc nay, cũng như bam víu các cảm xúc tiêu 
cực có thê làm nỗi đau kéo dai cho tới khi sức khỏe ta giảm sút, các môi 
quan hệ dân xâu đi, thậm chí có thê khiên ta cảm thây chán ghét chính mình. 


Cảm xúc không hê xâu, các viên cảnh cũng vậy. Đó là một phân rât tự 
nhiên của con người. Tuy nhiên, nêu các viên cảnh lí tưởng gây hại đên ta và 
những người xung quanh, có lẽ là ta nên buông bỏ nó đi. 


Nếu các viễn cảnh lí tưởng giúp ta làm nên những điều tốt đẹp, thì ta 
không cần phải buông bỏ. Có nhiều viễn cảnh lí tưởng sẽ giúp ta trở nên 
rộng lượng, vị tha hon. Có những lí tưởng ay trong dau không hé sai trái. Ma 
tôi cũng không nghĩ rang ta có thê tránh không có bat kì một lí tưrởng nào 
trong dau được. 


Tuy nhiên, nêu các viên cảnh li tưởng nay bat dau gay hại cho ta và người 
khác, thì buông bỏ sẽ rât có lợi. 


Ngay khi nhận ra các dau hiệu và các viễn cảnh 1a căn nguyên của các dau 
hiệu, thì hãy tự hỏi liệu các viễn cảnh này có gây hại hay không. Trong 
trường hợp viễn cảnh là nguyên nhân tạo nên sự nóng nảy hay những trạng 
thái cảm xúc tiêu cực khác, thì đa phan những viễn cảnh lí tưởng ấy là tiêu 
cực. 


Khi nhận ra những tác hai của viên cảnh trong mình, bạn sẽ thay buông 


bỏ cũng là một hành động mang tính cảm thông với bản thân mình. Đó là 
hành động giúp cham dứt nỗi dau. Buông bỏ có thé rất dau đớn, vi dù gi thì 
các viễn cảnh này cũng là một phan rất lớn thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, nỗi 
đau khi buông bỏ không lớn băng nỗi đau mà những viễn cảnh này có thé 
gây ra néu ta cứ khang khang không thả tay. 


Hãy luyện tập nhận biệt các tác hại, sau khi nhận biệt các dau hiệu và viên 
cảnh tiêu cực. 


Bước này dễ thôi, bạn sẽ giỏi ngay mà. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 15: Kĩ Năng Thứ Tư - Buông Bỏ Bang Tình Yêu 


Buông bỏ là một hành động mang tinh vị tha néu viễn cảnh ta đang có gây 
hại cho bản than và mọi người xung quanh. 


Đây là cách buông bỏ bằng sự vị tha và tình yêu: 


Đầu tiên, hãy thật tâm mong muốn bản thân và mọi người được hạnh 
phúc. 


Nhận biệt răng các viên cảnh minh đang có đang gay ra nôi dau. 
Muôn kêt thúc nôi đau bang cách buông bỏ các viên cảnh phi thực tê. 


Nếu bản thân vẫn không muốn buông bỏ các viễn cảnh lí tưởng, thì thử 
thay vì tập trung vào việc khao khát đạt được các viễn cảnh này, thì hãy tập 
trung vào những lợi ích khi có thê buông bỏ được. 


Cứ dé tâm hôn và trái tim thư giãn, dé các viễn cảnh kia tự trôi đi. Lồng 
ngực thả lỏng, ta sẽ hít thở được sâu hơn. 

Cảm giác âm áp sẽ lớn dan, và ta sẽ có thé buông bỏ đi những thứ trước 
đây ta vẫn khư khư giữ ở bên. 

Giờ đây ta là một con người khác, giảm bớt đi một viễn cảnh (ít nhất 
trong hiện tại, bởi các viễn cảnh thường sẽ quay trở lại). Con người này hoàn 


toàn khác biệt so với con người trước đây. Nói cách khác, ta đã gây dựng lại 
một con người mới, bình tâm và cảm thông hơn. 


Hãy trở thành con người mới. 


Một khi đã buông bỏ những viễn cảnh lí tưởng (dĩ nhiên cần luyện tập 
nhiều), thì câu hỏi là, ròi sao nữa? Ta sẽ bàn đến việc này ở chương tiếp theo 


(Nhận thức thực tại) và chương 18 (Hành động sau khi buông bỏ). 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 16: Kĩ Năng Thứ Năm - Nhận Thức Thực Tại 


Giờ thi ta đã buông bỏ thành công. Không phải lúc nào cũng dễ, và di 
nhiên ta vẫn phải tập đi tập lại. Nhưng cứ giả sử như ta đã thành công. 


Đã đên lúc hướng sự chú ý đên thực tại và nhìn nhận bản chât của nó. 


Hãy chấp nhận thực tại, và phản hồi một cách phù hợp. Ví dụ, bạn vừa 
thất vọng vì con trai mình không làm như 


lời cha mẹ, và những viễn cảnh lí tưởng làm bạn buôn bực. Bạn đã buông 
bỏ viễn cảnh lí tưởng ay. Và bây giờ, bạn phải hướng sự chú ý của mình vào 
con, và nhìn nhận thực tế ay. Con bạn la một người tốt, với những hi vọng và 
khát khao hạnh phúc. Nó chỉ không rõ mình phải làm gì trong một thế giới 
hỗn loạn như thế này mà thôi. Đó là thực tại của con bạn. 


Bạn có thê choi bỏ hoặc chap nhận thực tê vê con minh. Hãy thử cảm 
thông với con khi con gặp chuyện. Hãy thử châp nhận chính con người con 
mình, và hạnh phúc vì được sông cùng con. 


Có rất nhiều thứ bạn có thể làm, một khi chịu nhìn nhận 


đúng ban chap con mình. Nhưng trước hét, rõ ràng bạn phải hướng sự chú 
ý vào con, thay vì vào ban thân, đê hiệu nó rõ hơn 

Cách làm này có hiệu quả không chỉ với người khác, mà còn đôi với 
chính ta nữa. Thay vì so sánh thực tê bản thân với lí tưởng, thì hãy nhìn nhận 


bản thân mình trong thực tại. 


Và mọi thứ trong cuộc sông cũng tương tự: nó rất ít khi giống với lí 
tưởng. Nhưng dù vậy, cuộc sông vẫn rất tuyệt vời. 


Hãy hướng sự chú ý vào thực tại, và nhìn nhận đúng bản chất. Sẽ còn rất 


nhiều việc phải làm nữa, tuy nhiên giờ hãy cứ luyện tập 5 kĩ năng nhỏ này 
đã. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 17: Luyện Tap Các Kĩ Nang 


Ta có 5 kĩ năng nhỏ cần luyện tập và kết hợp lại thành một kĩ năng hoàn 
chỉnh. 


Dưới đây là một số lời khuyên trong quá trình luyện tập: 


1. Dau tiên, hãy cam kết luyện tập chỉ một vài phút mỗi ngày. Chang ai có 
thé luyện tập dang hoàng néu không có cam kết mạnh mẽ. Tuy nhiên, cam 
kết loại này rất dé, sẽ chang mat nhiều thời gian, và chỉ cần nhớ là bạn có thé 
luyện được rồi. Hãy cam kết, điều này rất quan trọng. Cam kết sẽ giúp ban 
vui vẻ hơn, và đối mặt với sự thay đổi tốt hơn, ít thiếu quyết đoán, có quan 
hệ xã hội tốt hơn. Hãy cam kết với người xung quanh, ví dụ như người thân 
hoặc người đáng tin tưởng nào đó chang han. Cam kết với bản thân cũng tốt, 
nhưng nếu muốn làm thật sự, thì nên cam kết với người khác rang minh sé 
luyén tap hang ngay. 


2.Đặt ra thời gian luyện tap. Chỉ một vài phút vào buổi sáng, buổi tối hay 
vào bữa ăn trưa. Nếu không đặt ra thời gian cụ thể, bạn sẽ không làm đâu. 


3.Hãy đặt những dấu hiệu ghi nhớ. Chắc chan ban sẽ quên làm. Thế nên 
hãy đặt may mảnh giấy ghi nhớ lên laptop, đánh dấu vào lịch, vào điện thoại, 
hay nhờ người khác nhắc nhở. Cứ đặt những vật ghi nhớ ở những nơi ta 
thường nhìn. Điều nảy rất quan trọng. Nhiều người hay bỏ qua bước này, và 
rồi quên luôn. 


4.Ngôi luyện tập hàng ngày. Hãy bắt đầu ngay từ mai, chỉ 2-3 phút thôi. 
Hãy nói với người thân khi làm xong. Luyện thé này: hãy nghĩ về một số dau 
hiệu bạn thay gần đây cho thay bạn đang níu kéo gì đó. Trong ít nhất vai 
hôm, hãy có gắng nhớ lại những dấu hiệu này. Khi đã nhìn nhận giỏi hơn, 
hãy có tìm hiểu minh đang bám víu những lí tưởng nao. Sau đó vai ngày, hãy 
luyện tập nhìn nhận các tác hại của lí tưởng. Sau đó vài ngày nữa, luyện tiếp 


bước buông bỏ. Cuối cùng, hãy luyện nhìn nhận thực tại. 


Bạn không cân phải luyện từng kĩ năng một, nếu thay dễ. Nếu bạn giỏi 
nhận biết các dau hiệu, lí tưởng và tác hại, ban có thé luyện buông bỏ ngay. 


Nâng cao: Một khi đã làm tốt các bước trên, hãy thử bỏ một ít thời gian 
thực hiện bài tập sau hàng ngày: 


Hãy nhìn nhận thực tế rang mình sẽ chết một ngày nào 


đó. Mọi người xung quanh cũng sẽ chết. Tất cả động thực vật cũng sẽ 
chết. Tat cả những d6 vật xung quanh cũng sẽ vỡ tan. Đây là một quá trình 
hoàn toàn tự nhiên của cuộc sống. Mọi thứ luôn vận động, cái mới sẽ luôn 
thay thế cái cũ. Không có cái gì là bất biến. Hãy nhìn mọi thứ thay đôi, chết 
đi, vỡ tan, và đang được sinh ra. 


Sau đó, ta sẽ nhận ra việc cô giữ mọi thứ bất biến là vô nghĩa. Bat kì điều 
gi cũng là tạm thời, và muôn giữ moi thứ không đôi chỉ khiến ta đau khổ mà 
thôi. Ta sẽ nhận ra răng, muốn bất kì thứ gì đó không chết đi cũng không 
khiến nó không chết được. Chi là trong quá trình đó, bản thân ta chuốc lay 
đau buồn mà thôi. Biết buông bỏ và chấp nhận bản chất của mọi thứ, không 
quá níu kéo những thứ luôn luôn đổi thay ấy sẽ khiến ta bình tâm và vui vẻ 
hơn. Hãy trân trọng khi ta không cảm thây quá gắn kết vào những điều này. 
Hãy nhìn vào vẻ đẹp ban chất luôn luôn thay đổi, và chấp nhận sự biến 
chuyền không ngừng. 


Bài tập nâng cao khác: Thời gian luyện tập buông bỏ mỗi ngày này chỉ là 
khởi đâu thôi. Một khi đã thành thục ở từng bước, hãy cam kết rằng sẽ nhận 
biết các dau hiệu ngay khi nó xuất hiện trong suốt cả ngày, chứ không chi 
trong lúc luyện tập. Dĩ nhiên bạn có thé bỏ qua, nếu bạn có thé thực hiện một 
cách tự nhiên ngay tại mỗi thời điểm. 


Khi đã nhìn nhận được các dau hiệu ngay khi xuât hiện, hay làm tiêp các 
bước tiếp theo. Sau một thời gian, bạn sẽ làm tốt tat cả các bước ngay ở mỗi 
thời diém, nhat là ở những thời diém không quá cực điêm. Khi cảm xúc qua 


mạnh, ta sẽ rất khó buông bỏ, thế nên cứ cảm nhận cảm xúc ấy, nhưng cô 
đừng phản ứng cho đến khi bình tĩnh và có thể buông bỏ. 


Trong trường hợp bạn khó buông bỏ: Thường thì buông bỏ rất khó. Bạn 
có thé thử mấy thứ sau: 


-Luyện tập cái dễ trước: Hãy thử luyện buông bỏ những đồ vật bạn không 
cần trước. 


-Luyện với liều lượng thâp: Hãy thử luyện buông bỏ viễn cảnh về một căn 
nhà sạch sẽ một cách hoàn mi chỉ một ngày thôi, không can luyện mãi mãi 
ngay từ đâu. 


-Luyện tập với những người bạn thân thuộc và tin tưởng: Nếu gặp những 
người bạn đang ghét thì sẽ rất khó buông bỏ. Hãy luyện với những người 
thân quen trước, sẽ dé dàng hơn nhiễu. 


-Luyện buông bỏ một ham muốn nào đó, ví dụ như mua sam hoặc uống 
một it rượu trong chỉ 5 phút thôi. Sau đó luyện thêm 5 phút nữa. Sau đó cứ di 
mua. 


-Luyện buông bỏ những thứ gây xao nhãng trong chỉ 10 phút mỗi lần. 
Ngồi tập trung vào việc quan trọng - vi dụ như viết lách - và đừng dé ban 
thân xao nhãng. Buông bỏ xao nhãng tạm thời, nhìn nhận viễn cảnh lí tưởng 
(có thé là bản thân ta đang muốn làm việc dé dàng và dễ chịu) cũng như các 
tác hại đi kèm. 


-Nâng cấp quá trình luyện tập: Nếu thấy bản thân quên hoặc tránh né 
luyện tập, bạn có thể thử may cach sau: 


-Báo cáo hàng ngày cho một người thân quen. Hay email nhau những ghi 
chép hay báo cáo cho nhau mỗi tuần 2 lần chăng hạn. 


-Lên kế hoạch luyện tập cho cả tuân. Cuối tuần hãy xem lại xem mình có 
làm theo kế hoạch hay không, và những thứ gì cản trở bản thân làm theo kế 
hoạch. Hãy thử nghĩ xem mình có thể làm gì để loại bỏ các cản trở này trong 


tương lai. 


Cải tiên kê hoạch cho tuân sau băng cách thêm vào những cách thức loại 
bỏ cản trở. 


Nếu cam kết làm theo quá trình này, ta sẽ có thể luyện tập ngày cảng tốt 
hơn. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 18: Sau Khi Buông Bỏ 


Buông bỏ và nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế không phải là xong. Câu 
hỏi cần giải quyết tiếp theo là sau khi đã buông bỏ và chú ý vào thực tại thì 
cần làm gi nữa. 


Dưới đây là một số gợi ý: 
- Chap nhận thời điểm hiện tai, tran trọng và tận hưởng nó. 


-Chấp nhận con người thật của những người xung quanh, tận hưởng 
những giờ phút bên họ. Dĩ nhiên là với sự chấp nhận. 


-Chấp nhận con người thật và hài lòng với chính bản thân mình. 


-Nhin nhận theo hướng này: moi người (ngay cả bản than ta) cũng có 
những hành động tiêu cực vì đang gặp khó khăn, đau khô. Hãy cô cảm thông 
với họ. 


-Nhìn nhận rang khi hai người đang giận dit, quan trọng là cả hai đang có 
những van dé cần giải quyết hơn là chỉ chăm chăm tức tối lẫn nhau. Buông 
bỏ các viễn cảnh lí tưởng, buông bỏ luôn sự nóng giận sẽ giúp cả ta và người 
đối diện giải quyết được van đề một cách bình tĩnh và cảm thông hơn. 


-Buông bỏ các lí tưởng, nhìn nhận thực tại và phản ứng thích hợp. Đừng 
hoang tưởng rang moi thtr déu chóng lại mình, bạn sẽ phản ứng với thực tại 
một cách hiển hòa hơn. 


-Sóng trong thực tại mà không phán xét. Hãy sông và tận hưởng, không 
cô găng giải quyết van dé hay đạt được thành tựu gi cả trong chỉ một vài 
phút thử xem. 


-Buông bỏ khao khát kiểm soát mọi thứ, cứ dé mọi thứ diễn ra như thé. 


Sông trong thực tại mà không cứ tìm cách kiêm soát cuộc sông. 


-Nhìn nhận bản chat bất 6n định của thực tai. Hãy ngắm nhìn sự thay đôi, 
những dòng chảy của cuộc sống trong từng phút giây. Đây là một quá trình 
học hỏi rất tuyệt vời và có thé giúp con người ta khai sáng. 


Dĩ nhiên vẫn còn những cách luyện tập nâng cao khác. Trên đây chỉ là 
một số gợi ý dé bạn có thé biết mình nên làm gi sau khi đã buông bỏ những 
thứ không quan trọng kia di. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 19: Những Nhằm Lan Về Buông Bỏ 


Nhiều người hiểu sai và phản đối ý tưởng buông bỏ, chủ yếu vì nó trái 
ngược với cách tư duy thông thường. Ta đã quen với việc kiêm soát mọi thứ, 
cô găng làm một điều gì đó xảy ra, cô gắng chiến đấu vì sự công băng và lẽ 
phải, cô gắng hướng người khác sao cho họ biết hành động đàng hoàng, cố 
găng làm cả thế giới và cả bản thân tốt đẹp hơn mỗi phút mỗi giây. 


Nói ngăn gon, chap nhận hay buông bỏ không tôn tại trong thê gidi quan 
ây. 

Tuy nhiên, sự cảm thông, tình yêu, nỗi đau và sự nóng giận luôn là một 
phân cách nhìn ay. Gio hãy thử xem việc buông bỏ và chap nhận thực tại 
như một công cụ đê đôi mặt với những cảm xúc kê trên. 


Những hiểu nhầm về buông bỏ: 


1. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ cuộc. Ví dụ, bạn đang cãi nhau. Buông 
bỏ viễn cảnh lí trong nghe cứ như bạn phải bỏ cuộc và dé người khác chiến 
thăng. Tuy nhiên, thực tế là bất kì trận cãi nhau nào cũng không nham dé 
thang, mà là dé giải quyết van dé va củng cố các mối quan hệ. Nếu có thé 
buông bỏ những nguyên nhân khiến bản thân nóng giận, bạn sẽ có thể nói 
năng từ tốn và cảm thông hơn, tập trung vào van đề (chứ không phải tập 
trung vào sai lầm của mỗi người) và cách giải quyết. Thậm chí bạn cũng có 
thé nói về các van dé về cảm xúc một cách cảm thông, thay vì đồ hết nóng 
giận lên dau người đối diện. Buông bỏ không phải là bỏ cuộc, mà có nghĩa là 
tim cách giải quyết van dé theo cách phù hợp hơn. 


2. Buông bỏ không có nghĩa là cam chịu làm nạn nhân. Nếu có người làm 
gi đó có hại cho ban, di nhiên là không vui chút nao. Va di nhiên ban sẽ đau 
đớn, tức giận, ức ché. Cảm thay như thé hoàn toàn không có gi sai, thậm chí 
nên dé bản thân cảm nhận nữa là dang khác. Tuy nhiên, ân sâu trong đó luôn 


là khao khát trả thù - đây là thứ có hại cho cả bản thân lẫn người đôi diện. 
Dù trả đũa luôn rất sướng, nhưng không làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Ta sẽ 
chắng vui vẻ gi hơn. Tham chi, néu không trả đũa được, ta sẽ không thỏa 
mãn và còn ức chế nặng hơn trước. Thay vào đó, ta có thể đơn giản buông 
bỏ đi nỗi đau (sau khi đã cảm nhận) và bat đầu tự hồi phục. 


Điểm quan trọng là không được trả thù. Quá trình tự hồi phục sẽ giúp ta 
vui vẻ hơn, thay vì đau buôn vì tội lỗi của người khác trong suốt quãng đời 
còn lại của mình. 


3.Buông bỏ không có nghĩa là không tiến bộ. Nhiều người hay nghĩ rằng 
họ cần các lí tưởng dé phát triển, và rang buông bỏ các lí trong đồng nghĩa 
với việc không tiễn bộ. Đầu tiên là thế này, nếu các lí tưởng có ích cho bạn, 
thì không cần buông bỏ làm gi; nhưng néu các lí tưởng bắt dau có hại, thì 
nên thử buông bỏ di, dù rat khó. Thứ hai, bạn chỉ thật sự cần sự tién bộ néu 
nghĩ bản thân hiện tại không đủ tốt. Thật sự là bạn đã có tất cả những thứ cần 
thiết để vui vẻ rồi. Ban sẽ đủ tốt ngay khi biết cách buông bỏ các lí tưởng mà 
bạn đặt ra cho bản thân mình, để chấp nhận bản chất thực sự của chính mình. 
Con người thật của mỗi chúng ta luôn rất đặc biệt và tuyệt vời. Sau khi đã 
chấp nhận bản thân, bạn vẫn luôn có thê thiết lập các thói quen mới, không 
phải dé cải tiễn ban thân hướng đến một lí tưởng nào hết, mà là vì bạn thau 
hiểu chính mình và thế giới xung quanh. 


4.Buông bỏ không có nghĩa là để người khác thoát tội sau khi làm việc 
xấu. Đúng, nhiều nguoi cu xử rat chán, va di nhiên bạn sẽ muốn họ phải trả 
giá. Tuy nhiên, nếu cứ chạy vòng vòng đòi hỏi công lí, bạn sẽ luôn nóng 
giận, và chang thay đôi được ai cả. Chẳng ai thay đôi vì bị bạn hét vào mặt 
hết. Họ có thé sẽ thay đôi néu bạn buông bỏ sự nóng giận và nói chuyện một 
cách thâu hiểu về van dé họ đang gặp phải. 


Ma cũng có thé họ sé chang thay đôi. Nhưng dù là hướng nao, thì việc 
buông bỏ sự nóng giận cũng sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn thôi. 


5. Buông bỏ không có nghĩa là để nhà cửa bừa bộn. Nếu bạn có viễn cảnh 
về một căn nha ngăn nắp (hay những thứ tương tự), bạn sẽ có thể bực bội, 


nóng giận khi người khác không giúp bạn don dẹp. Thế là bạn bắt đầu can 
nhăn, gat gong. Hành động như thé không hé làm bạn vui hơn, hay khiến cho 
mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp lên. Tuy nhiên, liệu bạn có cần phải làm 
hết mọi việc đọn đẹp, hay bây giờ bạn sẽ cứ dé nhà thành chuồng heo? 
Không can phải vậy. Đầu tiên, nếu có thé buông bỏ viễn cảnh rang mọi 
người luôn có ý thức giữ nhà sạch sẽ, bạn sẽ có thể buông bỏ cơn giận. Khi 
đó, bạn có thê bình tĩnh chấp nhận tính cách mỗi người (và thấy răng họ 
đang gặp vấn đề trong việc xây dựng thói quen giữ nhà cửa sạch sẽ). Nhìn 
nhận bản chất mỗi người sẽ giup ta cải thiện quan hệ với họ, đồng thời có thể 
nói chuyện và bản cách giải quyết một cách bình tâm và thân thiện hơn. 
Nhưng nếu họ không muốn giải quyết thì sao? Khi đó, bạn đơn giản có thé 
chấp nhận rằng mình không kiểm soát được người khác, và tập trung vào 
những việc bạn có thé kiểm soát. Mọi thứ chỉ khó chịu khi ta nghĩ mình phải 
kiểm soát được mọi người. Lúc này, bạn có thể tìm cách đạt một thỏa thuận 
về vệ sinh nhà cửa với bạn cùng phòng, dé tam thời cải thiện tình hình. Ban 
cũng có thé từ từ tìm cách dọn đi nếu bạn cùng phòng quá khó chịu đựng. 
Hiệu quả nhất là làm gương cho họ, tiếp tục thuyết phục một cách bình tĩnh 
về chuyện nhà cửa, và thé hiện thiện chí đạt được một thỏa thuận có lợi cho 
cả đôi bên. Dù sau khi buông bỏ bạn có thể vẫn phải tự dọn, nhưng Ít nhất là 
tự dọn mà không bực bội. 


6. Buông bỏ không có nghĩa là không xây dựng nên một thế giới tốt đẹp 
hơn. Tạo nên một thé giới tốt đẹp hơn là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng néu 
chính viễn cảnh lí tưởng chủ quan về thé giới ấy (răng ai cũng cư xử đúng 
mực và luôn tập trung vào những van đề ta muốn) lại khiến ta bực bội, thì đã 
đến lúc buông bỏ rồi. Hãy chấp nhận răng thế giới thực không hè lí tưởng, và 
đó cũng chính là điểm đặc biệt của thé giới khách quan. Do là lúc ta có thé 
bình tâm lại, chấp nhận thực tại, và thây rang những con người xung quanh 
mình cũng đang gặp nhiều vẫn đề rắc rối. Ta sẽ có thể cảm thông với họ hơn, 
từ đó tạo nên một thé giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. 


7.Buông bỏ không có nghĩa là cho người khác đúng trong khi họ dang sai. 
Một trong những nguôn cơn giận dit lớn nhất đó là muốn khang định răng 
minh đúng và người khác sai. Đây là thứ khiến ta và cả những người xung 


quanh trở nên bực bội và cứng đầu. Viễn cảnh này làm mọi người không vui, 
và làm vỡ tan những mỗi quan hệ giữa người với người. Ta có thể buông bỏ 
lí trong rang mình đúng, thay vào đó, chấp nhận rang giữa mọi người đang 
có bất đồng quan điểm. Ta có thé phản hồi với sự bất đồng này một cách 
bình tâm và thân thiện hơn không? Liệu việc đập vào mặt người khác cho họ 
thây răng ta đúng có quan trọng lăm không? Thay vào đó, cứ giữ một mỗi 
quan hệ tốt và từ từ tìm cách giải quyết bất đồng có hay hơn hay không? 


8.Buông bỏ không có nghĩa là chối bỏ các chuẩn mực xã hội. Ai cũng nên 
đối xử với người khác một cách tôn trọng. Dĩ nhiên ai cũng nên công bang, 
va cũng di nhiên là không ai nên chạy cắt đầu xe người khác. Đó là những 
chuẩn mực xã hội pho biến. Vậy liệu có phải buông bỏ có nghĩa là xóa bỏ 
luôn các chuẩn mực ấy hay không? Không, ta không buông bỏ chuẩn mực, ta 
chỉ buông bỏ lí tưởng rang ai ai cũng tuân theo chuẩn mực moi nơi mọi lúc 
mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều người làm theo chuẩn mực, và cũng rất nhiều 
người đạp lên trên chuẩn mực mà sông. Những người này đang gặp van dé, 
nhưng không có nghĩa là họ được phép cư xử tôi tệ như thế, mà có nghĩa là 
ta có thé hiểu, cảm thông và tìm cách giải quyết cùng họ một cách thân thiện 
hơn. Và ta cũng có thêm sức mạnh của sự tha thứ nữa. ta có thé giup ho diéu 
chỉnh hành vi, và nêu không giúp được (chuyện nay thường xảy ra hơn), thi 
ta cũng có thé buông bỏ sự bực bội. Ta có thể thảo luận nhóm về các chuẩn 
mực và thống nhất, nhưng cũng nhớ răng không phải tất cả mọi người cũng 
sẽ tuân theo 100%. Và chuyện đó cũng bình thường thôi. 


Vẫn còn rất nhiều lầm tưởng khác về buông bỏ, nhưng bạn có thể nhìn 
thây điểm chung trong tất cả những ý trên: mọi thứ bắt đầu từ việc buông bỏ 
viễn cảnh lí tưởng, chấp nhận thực tại để có thể cư xử phù hợp và không phải 
đau khổ, buồn bực không cần thiết. 


Sự thay đôi vi đại về cách sống ay không phải là khó, néu ta chịu khó 
luyện tập mỗi ngày một chút thôi. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Chương 20: Những Ví Dụ Về Buông Bỏ 


Cuộc sống hàng ngày sẽ như thé nao nếu ta có thé buông bỏ? hãy xem 
một số ví dụ về các cách giải quyết trong các tình huéng hàng ngày. 


- Dong nghiệp cư xử thô lỗ với ta. Phản ứng thông thường là bực bội hay 
khó chịu, vì ta đang giữ viễn cảnh rang mọi người déu cư xử một cách lí 
tưởng. Nóng nảy lúc này chỉ làm tình hình tệ hơn thôi, và ta lại được tặng 
kèm sự bực bội và khó chịu. Nếu có thể buông bỏ lí tưởng và sự nóng giận, 
thay vào đó nhìn nhận rằng đồng nghiệp của ta có thể đang gặp chuyện. Có 
thé là anh ta hôm nay đang có van dé và đồ hết cơn giận lên dau ta (vậy là 
anh ta không giải quyết vẫn đề tốt lắm); có thể là anh ta có thói quen làm vậy 
hàng ngày, có nghĩa là anh ta đang gặp van dé trong cuộc sông. Ta có thé 
cảm thông với nỗi khô của họ như chính mình. Bản thân ta trước đây cũng 
hay cáu gắt với người khác, nên hơn ai hết, ta phải hiểu răng đó là một sai 
lầm rất con người. Khi đã thấy được nỗi khổ và cảm thông, ta có thé phản 
ứng phù hợp hơn, thậm chí có thé tìm cách giúp họ nguôi bớt. Sau nay, khi 
anh đồng nghiệp đã bình tĩnh hơn, ta có thể nói lại một cách nhẹ nhàng răng 
ta không thấy vui khi bị đôi xử thô lỗ như thế, và nên đề xuất một số cách 
thể hiện sự bực bội một cách dễ chịu hơn. 


- Thang con của ta không chịu dọn phòng. Dĩ nhiên ta sẽ nồi quau vi con 
không nghe lời. Ta đã nhac hàng ngàn lần rồi mà nó cứ cãi. Cơn giận này 
không bắt nguôn từ nó, mả bắt nguồn từ viễn cảnh về lối cư xử lí tưởng của 
con cái. Hành động của nó không phù hợp với viễn cảnh của ta, thé là ta 
quạu. Cơn giận này làm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái xuống dốc. ta 
đã nổi nóng va cho nó thay ta đang bực mình ra sao. Nó bat dau phòng thủ, 
mệt mỏi với mấy lời căn nhăn (cũng dễ hiểu). Còn ta thì không vui nồi. Thay 
vi vậy, ta có thể buông bỏ viễn cảnh lí tưởng, bình tĩnh lại, nhìn nhận thực té 
về con trai mình: một đứa trẻ tốt, muốn vui vẻ, không có thói quen tốt (mà 
bản thân ta cũng vậy thôi), hoặc có thê đơn giản là có những mối quan tâm 


và mức độ ưu tiên khác với ta. Quan điểm về sự vui vẻ của nó khác cha mẹ 
nó. Ta có thé trân trọng con người nó, tìm hiểu xem điều gi làm nó hạnh 
phúc và chấp nhận thực tại ay. Nếu nó gặp van đề về việc dọn dep, ta vẫn có 
thể nói chuyện nhẹ nhàng và cùng tìm hướng giải quyết tốt cho cả đôi bên. 
Ta có thé nhận ra rang chang qua nó vẫn còn có thói quen bay bừa, và chỉ 
cần một chút hỗ trợ từ cha mẹ là thói quen mới hình thành ngay. 


-Con gái ta nôi cộc. Nó không hành động như hình ảnh về một đứa con lí 
tưởng trong dau ta, thé nên ta bat đầu ức chế. Ta nổi nóng, la mang con, và 
khiến cả hai không vui vẻ gi. Thay vào đó, ta có thé để lí tưởng về một đứa 
con hoàn hảo qua một bên, và chấp nhận hành vi "xấu" của nó. Nhìn nhận 
thực tế răng, chính con gái mình cũng đang buôn bực, và đây là cách duy 
nhất đề thê hiện sự bực bội mà nó biết. Chính con gái ta cũng đang phải đối 
mặt với sự bực bội như ta trong lúc này. Và nó xử lí không được khéo. Khi 
đó, ta có thé 1) thấy rang con mình cũng đang gặp khó khăn, 2) giúp nó giải 
quyết hoặc nguôi ngoai cơn giận, va 3) bắt đầu giáo dục cách đối mặt với 
cơn giận tốt hơn khi con bé đã bình tĩnh lại. Ta cứ làm gương cho con bé, để 
sự nóng giận qua một bên, và nó sẽ tự học hỏi. 


-Cha của một người nọ đang sắp mất vì bệnh ung thư. Rõ ràng đây là điều 
cực kì buôn, và anh ấy chắc chắn cảm thay mat mát và đau thương. Nỗi đau 
này sẽ kéo dài trong suốt quãng thời gian người cha đang héo mòn dan. Anh 
ước rang cha sẽ khỏe mạnh hơn. Anh ước răng cha mình không phải chết. 
Đó là những viễn cảnh lí tưởng (một người cha khỏe mạnh, không sắp ra đi) 
không hé đúng với thực tại. Vậy anh ấy nên làm gi? Anh có thé luyện tập 
buông bỏ các lí tưởng, và chấp nhận người cha hiện tại (đang dần héo mòn), 
va cũng chấp nhận nỗi đau của bản thân và của cha minh. Hãy chấp nhận va 
sông bên cha, trân trọng người cha đau yếu hiện tại. Trân trọng quãng thời 
gian hiện tại, trân trọng những gì cha đã cho anh. Anh có thé cảm thông và 
cô găng giúp cha vượt qua nghịch cảnh. Anh có thể nhìn lại đời mình, và 
thây răng chính mình cũng chăng còn sống bao lâu nữa, từ đó tìm cách sống 
từng giây theo cách tốt hơn. Trong những giây phút ấy, anh hoàn toàn có thé 
chọn, hoặc là ngôi ước ao những lí tưởng phi thực tế để rồi đau khô, hoặc là 
tận dụng tối đa thời gian xây dựng các mối quan hệ với người xung quanh, 


mưu câu hạnh phúc cho bản thân và mọi người. 


- Vợ của bạn có vẻ xa cách và không nồng ấm lắm với chồng. Bạn sẽ thay 
buôn bã và đau khô vì vợ không như tưởng tượng (luôn yêu thương, quan 
tâm một cách nòng nhiệt mọi lúc). Thé là bạn bắt đầu hành động tiêu cực, 
làm mỗi quan hệ giữa hai người ngày càng xấu di, và cũng khiến bản thân 
không hạnh phúc. Thay vào đó, thử buông bỏ lí tưởng này, và nhìn nhận vào 
thực tế: chính vợ mình cũng đang gặp van dé. Có thé cô ấy đang phải đối 
mặt với khó khăn nao đó, và bạn có thé cảm thông với vợ. Có thé cô ay 
muốn ké với ban, có thé cô ay cần ở một minh. Cứ tưởng tượng lại một 
khoảng thời gian nào đó bạn muốn ở một mình thử xem, bạn sẽ nhận ra rang 
khong phai vo ban muốn xa cách bạn, vẫn dé không phải do bạn, mà là do 
vợ bạn đang gặp chút van đề. Khi mọi thứ dịu lại, bạn có thé hỏi chuyện và 
tìm cách cùng giải quyết. 


- Hôm nay bạn có quá nhiều thứ phải làm. Thế là bạn bị stress, vì viễn 
cảnh lí tưởng là bạn luôn có vừa đủ việc dé làm, và bạn luôn hoàn thành 
công việc một cách vui vẻ. Do bi stress nên cả ngày bạn bực bội, không làm 
tốt công việc vì không tập trung được. Thay vi vậy, hãy thử bỏ qua may li 
tưởng này. Chấp nhận rang ban thân dang gặp van dé và "giải cứu" chính 
minh, cho minh nguôi ngoai. Chap nhận thực tế: ban có hàng tấn việc, thời 
gian thì gap rút. Vậy thì bạn nên tôi ưu hóa khoảng thời gian có hạn nay dé 
thực hiện từng việc một một cách hợp lí và hết sức mình. Thử thỏa thuận lại 
các deadline néu thay rõ mình không thé làm hết nổi. Bạn không thé nào làm 
nhiều thứ cùng lúc, thế nên hãy tập trung làm xong việc và chấp nhận giới 
hạn của bản thân. Nếu luyện được khả năng tập trung làm mỗi lúc một việc, 
bạn có thể học cách làm việc một cách tập trung vào bình tĩnh. Và dĩ nhiên là 
một cách vui vẻ nữa. 


- Bạn muốn tập thể dục nhưng cứ tự tìm cách tránh né. Bạn không sống 
như kì vọng của bản thân. Bạn không kỉ luật như mình muốn, và rất chán 
chính mình. Thé là vì dang chán, bạn tim cách giải quyết sự chan bằng ăn 
uống va xem ti vi. Về dài hạn, những hành vi nay sẽ khiến ban chán hơn. 
Thay vào đó, hãy thử buông bỏ kì vọng về một thang tôi kỉ luật đi. Chap 


nhận rang ban than dang gap kho khan, rang minh có nhiều việc phải làm, 
rang mình mệt mỏi, thế nên mình luôn chan chừ thiếu quyết đoán khi bắt đầu 
tập thé dục. Hãy cảm thông với chính mình. Nhìn nhận rang tập thé dục cũng 
là một cách giúp chính mình giải quyết khó khăn, bởi nó giúp ta giải stress 
và thay hài lòng hơn. Bỏ lại phía sau nhưng cảm xúc tiêu cực về những that 
bại đã qua, lên kế hoạch luyện tập tốt hơn, giúp bạn tránh được những trở 
ngại đã đánh bại bạn trong quá khứ (ví dụ như đi ngủ sớm hơn nếu sáng dậy 
bạn thường mệt mỏi, tập thé dục buổi trưa néu không có thời gian tập cuối 
ngày...). Cứ tập trung vào thực tại ở những phút giây tập thê dục, thay vì cứ 
mong răng bài tập dễ dàng và dễ chịu hơn. 


- Bạn đang chờ visa, và theo lịch thì hôm nay sẽ xong dé có thé đi du lịch, 
nhưng tin báo về là đến tuần sau mới rồi. thế là kế hoạch đi tong! Rõ ràng rất 
đáng bực, bởi vì bạn đã tưởng tượng về cả chuyên đi trong mo 2 tháng nay 
rồi. Bạn đã lên kế hoạch đi chơi, gặp gỡ bạn bè, dé rồi gid làm mọi người hut 
hãng. Cuộc đời không như mơ. Bạn không thé có một chuyền đi hoàn hảo và 
làm mọi người vui vẻ. Thế là bạn cực kì quau, nổi điên với may người cấp 
visa, hoặc thầm ước răng mọi chuyện khác đi. Cơn giận này chắng làm visa 
xong sớm hon, nó chỉ làm bạn buồn bã hon ma thôi. Thay vì vậy, hãy buông 
bỏ lí tưởng phi thực tế ay di. Kì vọng ây chỉ làm ban chán hơn thôi. Hãy nhìn 
nhận khó khăn va chấp nhận nó. Chấp nhận rằng chuyên đi sẽ không như kế 
hoạch. Nói với mọi người rang có chút thay đổi. Lên kế hoạch mới dựa theo 
tình hình mới. Nhìn nhận thực tại mới cũng không đến nỗi tệ lắm - nó chỉ tệ 
khi so sánh với lí trong mà thôi. Cuộc đời không phải là mơ, thé nên hãy bỏ 
những giắc mơ phi thực tế và trân trọng hiện tại đi, bạn sẽ thấy vui vẻ hơn 
nhiêu. 


- Bạn không hài lòng về dáng vóc của minh. Cơ thé ban không như kì 
vọng (cân đối, ngực bự, hay bụng sáu múi...). 


Thé là bạn thất vọng về bản thân, và giải tỏa sự thất vọng bang cách tiêu 
cực (đi ăn cho bớt buôn chang hạn), mà mọi thứ cảng bé tắc hơn. Lí tưởng 
phi thực tế kéo theo sự buôn bã. Thay vào đó, hãy buông bỏ lí tưởng ấy đi. 
Toản là ảo tưởng mà thôi. Chấp nhận thực tại về cơ thé chính minh. Cơ thé 


mỗi người luôn rất tuyệt vời nêu bat kì ai chịu nhìn thay vẻ đẹp của chính 
mình. Hãy nghĩ lại xem, chính cơ thể này làm được bao nhiêu chuyện. Nó đã 
giúp chính ta hàng ngày thế nao. Wow! Bạn đang có một cơ thê tuyệt vời 
đấy thôi. 


OK, di nhiên bạn không như siêu mẫu, nhưng mấy siêu mẫu trên bìa tạp 
chí cũng đều đã qua tay thợ sửa ảnh, và mục đích của họ chỉ là khiến bạn 
mua tờ tạp chí hay quan áo của họ mà thôi. Thay vi vậy, hãy cảm thông với 
chính mình. Chấp nhận thực tế là có thé bạn hơi thừa cân dé tim cách nâng 
cao sức khỏe với thái độ tích cực hơn. Bạn sẽ chang thé co co thé hoan my 
(ảo tưởng, toàn là ảo tưởng) nhưng có thé 1) hoc cach trân trọng cơ thé minh, 
và 2) tập trung vào sức khỏe. Hãy là những thứ tốt cho sức khỏe, ví dụ như 
ăn nhiều rau, giảm đồ ăn nhanh vớ vần, tập thé dục và tập thiên. Những việc 
ay so với việc cứ ngồi mơ tưởng về siêu mẫu rõ ràng vẫn còn có ích hon 
nhiều. 


Dĩ nhiên còn rât nhiêu ví dụ khác, nhưng nêu bạn đã đọc các ví dụ trên kĩ 
càng, bạn sẽ dê dàng nhận ra motIf sau: 


1.Nhìn nhận răng viễn cảnh lí tưởng làm bản thân đau buôn. 


2.Nhìn nhận răng viễn cảnh lí tưởng làm tình hình xâu hơn (bạn nỗi giận 
sẽ chỉ làm môi quan hệ xâu di, bạn buôn bã và ăn nhiêu cũng không khá gì 
hơn...). 


3.Bỏ kì vọng phi thực tế va sự nóng giận qua một bên. 
4.Nhìn nhận, chấp nhận và xoa dịu nỗi đau của bản thân mình. 


5.Nhìn thắng vào bản chất của những người xung quanh, cũng như bản 
chất của thực tại. Phát hiện ra rằng những người khác cũng đang gặp khó 
khăn. Chấp nhận họ, chấp nhận tình hình thực tại. 


6.Cảm thông với người xung quanh. 


7. Giải quyết tình huéng một cách bình tĩnh và phù hợp. Tìm giải pháp và 


chấp nhận khó khăn, thay vì cãi vã nhau. 


Dĩ nhiên không phải lúc nào ta cũng giải quyết được theo cách lí tưởng 
như trên. Có lúc ta sẽ giải quyết hơi không được tốt. Bình thường thôi. Hãy 
nghĩ lại từng tình huống và tìm cách giải quyết tốt hơn, có thé tham khảo 7 
bước ở trên. Sau đó nhớ và vận dụng ở lần sau. 


KY NĂNG BUÔNG BO 
Leo Babauta 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 


Chương 21: Con Đường Phía Trước 


Bạn đã đi đến cuối quyên sách này, nhưng đây chỉ là khởi đầu của một 
hành trình mới. 


Mọi thứ phụ thuộc vào chính bạn. 


Liệu bạn có gật đầu và nghĩ "ý tưởng hay" để rồi lại tiếp tục sống đời 
mình như trước kia? 


Hay bạn sẽ cam kết với bản thân sẽ luyện tập kĩ năng buông bỏ dé xem kĩ 
năng này có giúp ích gì cho đời mình hay không? 


Tôi nghĩ rằng, nếu bạn luyện tập kĩ năng buông bỏ, bạn sẽ thấy mình bớt 
giận dữ, noi nóng hay bực bội hơn. Ban sẽ ít phải ngồi mơ ước thực tế khác 
di, it nghĩ ngợi tại sao minh lại khổ thé, và tập trung vào thực tại hơn. 


Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Ta sẽ chăng biết được trừ khi bạn thử 
nghiệm. 


Cứ thử vài tuần xem. Hãy cam kết với một ai đó. Tự hứa rang sé luyén 2- 
3 phút mỗi ngày. Lam một cái ghi chú nhắc nhở minh. 


Ngồi một vài phút, rồi luyện tập. Xem xem thế nào. 
Sau đó cho tôi biết kết quả với. 


Bạn có thể cho tôi biết kết quả(1), hoặc nếu có câu hỏi hay vướng mắc 
nào cứ ghi lại. 


Tôi rất cân thông tin từ bạn! 


Cảm ơn tat cả các bạn. Cứ tận hưởng cuộc hành trình nhé. 
Leo Babauta 
Zen Habits 


(1) Leo Babauta tạo một form băng tiếng Anh dé ban có thé hỏi hoặc báo 
kết qua thực hành 
(https://docs.google.com/forms/d/e/IEFAIpQLSf5AYUbPJ2BIw7MIZhzgUUt 
Gnhbe4IbJM0w/viewform) . Bạn cũng có thê liên hệ fanpage của ecoblader, 
hoặc comment trực tiếp lên web ecoblader nếu cần hỗ trợ bang tiếng Việt. 


Web ecoblader: http://www.ecoblader.com/ 


Fanpage mà t search được: https://www.facebook.com/ecoblader/ 


